BUDDHASASANA THERAVADA 





KAMMA - NGHIỆP 
VÀO LÚC TỬ VÀ TÁI TỤC 


(KAMMA 41T DEATH 41ND REBIRTTHH) 









dc vn. -- 





Nandamäläbhivamsa 
: Bhikkhu Abhikusala — Siêu Thiện 


/IÌU:/©4/.V07700:(00 2... = & 


2 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 
HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 

NHÀ XUẤT BẢN HÒNG ĐỨC 

65 Tràng Thi - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 

Email: nhaxuatbanhongduc6Š @gmail.com 

Điện thoại: 024.39260024 Fax: 024.39260031 


KAMMA - NGHIỆP VÀO LÚC TỬ VÀ TÁI TỤC 
(KAMMA AT DEATH AND REBIRTH) 

Sayadaw Dr. Nandamäläbhivamsa 

Chuyên ngữ: Bhikkhu Abhikusala — Siêu Thiện 

Phật lịch 2564 - Dương lịch 2020 


Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc BÙI VIỆT BẮC 
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng biên tập LÝ BÁ TOÀN 
Biên tập: Phan Thị Ngọc Minh 

Bìa: Mỹ Hà 

Đối tác liên kết: 








%6 9ình BỬU (UAn 
THƯ VIỆN 


| PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
THERAVÄDA 


F3) 
® `, 
Lù w 
hiểu, 0 Trị pục, p.NCN* 











“, 


Ñ 
@® 
.w 





THƯ VIỆN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY: 

171/10 Quốc Lộ 1A, P. Bình Chiều, Q. Thủ Đức, TP. HCM 

Email: webphatgiaonguyenthuy ®gmail.com 

Website: ˆwww.phatgiaonguyenthuy.com 
www.phatgiaonguyenthuy.net 


In 3.000 bản, khổ 14,5cm x 20,5em tại: Xưởng in Nguyễn Minh Hoàng. 
Địa chỉ: 510 Trường Chinh, P. 13, Q. Tân Bình, TPHCM. 

Số QĐXB của NXB: 300/QĐ-NXBHĐ cấp ngày 08 tháng 06 năm 2020 
Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN) 978-604-9976-90-2 

Số XNĐKXB: 2018-2020/CXBIPH/35 - 31/HĐ 

In xong và nộp lưu chiêu năm 2019. 


Kamma - nghiệp vào lúc tử và tái tục 3 


NAMO TASSA BHAGAVATO 
ARAHATO 
SAMMASAMBUDDHASSA 


THÀNH KÍNH ĐẢNH LỄ ĐỨC THÊ TÔN, 
_ BẬC ỨNG CÚNG, 
ĐÁNG CHÁNH TỰ GIÁC 


Tác quyền © Abhidhamma-Förderverein e.V., Germany, and 
Sayadaw Dr. Nandamalabhivansa, Myanmar 


Chỉ phân phát miễn phí. 
Bạn có thể in lại, dịch và phân phát tác phẩm này 
trong bắt kỳ hoàn cảnh nào, với điều kiện là bạn phân phát miễn 
phí và bao gồm thông tri này. 


Mặt khác, tác quyền được bảo lưu. 


4 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 


MỤC LỤC 

Tiêu sử của Dr. NandamaälabhIvamsa ...........................-- ---‹ 55s <+s+<<ss+ss+2 6 
IEifOIh TINH 00a 9 
I;CHồi Cùng Của KICD OP tái t2 20060110100 5Ặi tá ae 11 
IT.EUt Thăm Xổ S6 Vo HH TÍ scccssceccavai680 án kt0 06 da-a gia 18 
II. Cảnh Cuối Cùng Ở kiếp sống.......................---2- 2-52 ©5+2ss+csecxzseee 23 
IV. Kamma - Nghiệp Gieo Hạt Giống Của Nó Khi Tử..................... 30 
V. Không Có Danh Sách Chờ Đề Tái Tục..................... -.------¿ 5-52 5+: 37 
VL Tái Tục (Pafisandhi): Liên Kết Đến Luân Hồi (Samsãra) ......... 45 


VII.U Ba và Maung Hla: Hai Người Khác Nhau Hay Giống Nhau? 51 
VIIIC.AIBT Tát: T606 i0 tx60xt0x 0 ã2 g0 te tu Êd si 110 10s 2vskt 56 
IX. Làm Sao Đề Dừng Lại Nghiệp (Kamma) .................................- <<: 65 
X. ĐI Du Hành Với Thẻ Nghiệp (Kønwn4) ...............................---- ©5 5< <5 <2 76 


Kamma - nghiệp vào lúc tử và tái tục 5 
Độc giả lưu ý 
Kamma — Nghiệp Vào Lúc Tử Và Tái Tục là tuyển tựa 
trong các bài giảng của Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 
và các bài nói Pháp (dhamma) trong suốt nhiều năm tại 
một số nơi ở Myanmar và nước ngoài như Hà Lan, 
Singapore và Malaysia. Một số bài nói chuyện phải được 
phiên âm hay dịch trước khi biên tập. Cảm ơn Ayya 
Aggañãni, người đã chịu khó dành thời gian để sàng lọc 
các lỗi ở các chương (về phần người biên soạn). 

Người biên soạn 


Lời biết ơn 

Do rất hào hứng, tôi đã đọc phần sưu tập này và nhớ lại 
một cách sinh động các bài giảng và bài nói Pháp do 
Sayadaw Dr. ÑNandamalabhivamsa ở Hà Lan trong những 
năm qua mà tôi đã may mắn có mặt. Tôi cảm kích rất nhiều 
về việc làm rộng lượng mà người bạn Malaysia khiêm tốn 
của tôi, Sayalay VimalañanI, đã thực hiện phần sưu tập 
này bất chập hoàn cảnh khó khăn ở Sagaing, Myanmar, 
nơi cô ấy sống. Nhân danh những độc giả tương lai, người 
sẽ chắc chắn được lợi lạc từ việc làm của cô ấy, tôi muốn 
bày tỏ lòng biết ơn đến cô ấy. 


Chúng tôi, Abhidhamma Förderverein e.V. (Hiệp hội 
Abhidhamma của Đức), rất vui khi có thể xuất bản tập 
sách này và được 1n ở đây, tại Myanmar. 

Aggañam Sagaing, tháng 2 năm 2016. 


6 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 
Tiêu sử của Dr. Nandamaälabhivamsa 


Dr. Sayadaw Nandamalabhivamsa, 
sinh ở Sintku thuộc Liên bang 
Myanmar năm 1940, bắt đầu đường 
học vấn của Ngài ở một trường Tu 
viện ở phân khu Mandalay. Ngài 
được thọ sadi vào lúc 10 tuổi với 
Sankn Sayadaw ở Tu viện 
Vipassanä danh tiếng ở Sagaing 
HIIIs. 





Vào năm I6 tuổi, Ngài đã trải qua 
kỳ thi Dhammãcariya (Pháp sư); và năm 21 tuổi, Ngài đã 
đăng quang kỳ kiểm tra khó về Abhivamsa. Ngài cũng tiếp 
tục việc học tập của mình ở SrI Lanka và India, đạt được 
bằng cấp cao hơn. Luận án Dr. (học vị tiễn sĩ) của Ngài là 
về đạo Jainism trong văn học Phật giáo. 


Sayadaw Dr. NÑandamala là một trong những người sáng 
lập học viện nổi tiếng Mahãsubodhayon ở Sagaing Hills. 
Năm 2003, Ngài thành lập Dhammavijjalaya (Trung tâm 
nghiên cứu Phật giáo) liền kề Tu viện Mahãsubodhayon 
cho người nước ngoài tha thiết việc học và thực hành của 
họ thêm nữa. Ngài cũng thành lập Institute of Dhamma 
Education (TDE), một trung tâm học Phật giáo mới ở Pyin 
Oo Lwin. Kế từ khi trung tâm khai giảng vào năm 2013, 
Ngài đã tổ chức các khóa học cho cả sinh viên trong và 
ngoàải nước. 


Kamma - nghiệp vào lúc tử và tái tục 7 
Đồng thời, Sayadaw Dr. Nandamala giữ nhiều trách 
nhiệm: trong số đó, Ngài là hiệu trưởng của Học viện Phật 
giáo Quốc tế Sitagu (Sitagu International Buddhist 
Academy (Sagaing HIIIs)) (Sagaing HIlIs). Ngoài ra, sau 
khi khai giảng Đại học Truyền giáo Phật giáo Nguyên 
Thủy Quốc tế (Theraväda Buddhist Missionary 
University) (TTBMU) năm 1995, Ngài phục vụ với tư cách 
giáo sư thỉnh giảng. Từ năm 2005, Ngài là Hiệu trưởng. 


Sayadaw Dr. Nandamäla phục vụ để thúc đây và truyền bá 

Phật pháp ở Myanmar và cả nước ngoài. Từ năm 2003, 

Ngài bắt đầu giảng dạy Abhidhamma ở Châu Âu, 

Malaysia và Singapore. Đã có nhiều thời thuyết Pháp 

trong suốt những năm ở Myanmar, Ngài được công chúng 

biết đến với cách tiếp cận riêng, sinh động và thiết thực, 

sử dụng các ví dụ từ đời sống hàng ngày. Ngài cũng là tác 

giả của nhiều tựa sách tiếng Myanmar, Pã|i và Anh ngữ 

(xem bên dưới). 

Danh sách một số ấn phẩm bằng tiếng Anh 

-_ The 90 Years of Life of Daw Malayee (1975) 

-_ Wi(h Critical Introduction to the Text (ThesiIs for the 
degree of Master of Philosophy) (1996) 

-- Buddhism and Vegetarianism (1990) 

-_ Fundamental Abhidhamma (1997) 

- “Â Study of Jainism according to Buddhist Literature 
(Thesis for the degree of Ph.D.) (2004) 

-_ How to Practise the Four Noble Truths 

-- Akusala: the Nature of Poison (2010) 

-_ The Path to Happiness (2010) 


8 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 

- The Buddha's Advice to Rahula and Rahula's LIfe 
(2012) 

-- Eightin One (2013) 

-_ The Exits of Mind (2013) 

-_ Samatha and Vipassana (2013) 

- _ An Analysis of Feelling (Vedanä) (2013) 

- =A collection of Dhamma Talks 1 (2014) 

Vì kiến thức tuyệt vời về Phật Pháp và kinh nghiệm giảng 

dạy của Ngài, vào năm 1995 và 2000, Ngài đã được chính 

phủ Myanmar tặng danh hiệu 

Aggamahäãganthaväcakapandita (Giảng viên cao cấp) và 

AggamahapandIta. 


Kamma - nghiệp vào lúc tử và tái tục 9 
Lời nói đầu 

“Như du khách, chúng ta đi qua suốt kiếp sống bắt đầu từ 
trong tử cung của người mẹ. Vào lúc này hay lúc khác, 
chúng ta sẽ phải xuống xe ở cuối cuộc hành trình. Mỗi 
người bám chặt vào vé của nghiệp, chúng ta sắp về điểm 
đến là nơi tương ứng riêng của mình. ” 


Trong “Kamưna - Nghiệp Vào Lúc Tử Và Tát Tục”, 
Sayadaw Dr. Nandamäla giải thích đơn giản và ngăn gọn 
tiễn trình vào cuối hành trình này, nhờ đó nghiệp (km4) 
tiếp quản chúng ta ngay trước khi tử để gây ra nhân của nó 
cho kiếp sống kế. Song song, Sayadaw làm sáng tỏ một số 
nhận thức sai lầm cơ bản về linh hồn, một kiếp sống tạm 
trước khi tái tục, đầu thai, và v.v... Vị ấy hỏi “ai là người 
chuyền từ kiếp này sang kiếp khác?” và “ai là người thực 
hiện nghiệp và nhận lãnh quả của nghiệp?” - trong việc gạt 
bỏ quan niệm về một thực thể hay linh hồn trường tồn. Các 
vấn đề về hệ vô tính và tính hiệu quả của việc cầu nguyện 
đề dừng lại nghiệp cũng được nêu lên. 


Cuối cùng, Ngài kết luận rằng nghiệp (kamưna) sẽ đưa 
chúng ta đến một nơi hợp với những hành động và nghiệp 
của chúng ta đã xuất hiện ở kiếp sông này: như xuất hiện 
trong câu ngạn ngữ lâu đời “Bạn gặt hái những øì bạn gây 


Là) 


Tĩa.. 


Mục đích của Sayadaw Dr. Nandamala là phân biệt giáo 
Pháp nguyên thủy của Đức Phật (Buddha) với các giáo lý 
khác, đặc biệt là những giáo lý có cùng các thuật ngữ như 
“luân hồi” (sưmsãra), “nghiệp” (kamzn4), và “quả của 


10 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 
nghiệp” với Phật giáo Theravada. Hy vọng tập sách này sẽ 
giúp độc giả hiểu về chúng hơn nữa, dẹp tan mọi nhằm lẫn 
và hoài nghi về chủ đề này. 


Kamma - nghiệp vào lúc tử và tái tục 11 


IL Cuối Cùng Của Kiếp Sống 


Tắt cả mọi người sinh ra đều không tránh khỏi sự tử. Đức 
Phật dạy, sanh duyên lão tử (J4 paccaya jara-mara0a). 
Do sanh, lão và tử là kết quả. Người du hành có điểm đến 
của họ cho dù họ lái xe, bay, đi tàu hỏa hay thuyền. Bất cứ 
nơi nào họ hướng đến, phải có sự kết thúc của một hành 
trình. Cũng vậy, việc bắt đầu từ trong tử cung của người 
mẹ chúng ta, chúng ta đi qua suốt kiếp sống. Như mọi 
người khác, chúng ta sẽ phải xuống xe vào cuối cuộc hành 
trình vào lúc này hay lúc khác. Hết kiếp này đến kiếp khác, 
mỗi kiếp chỉ là một tiến trình tạm thời do các nghiệp 
(kamma) khác nhau. 

Thậm chí trên đường đến đây, trên đường tôi đã thấy một 
cô gái bị xe ô tô cán qua. Hãy hình dung, vào lúc ấy, khi 
tôi đang đến đây đề nói về sự tử. Cô ấy đã tử hay vẫn còn 
sống? Tôi không biết. 

Tại sao sự tử xảy ra? Nhân và duyên của nó là chi? Vô tỷ 
pháp tập yếu (Abhidhammatthasangaha) đưa ra bỗn 
nguyên nhân. 


Sự kiệt sức của thọ mạng 

Loại thứ nhất là hết tuổi thọ (Zyukkhaya)!. Nếu bạn đã đọc 
các cột cáo phó trên báo, bạn sẽ thấy rằng người ta đã hơn 
60 khi hết tuổi thọ. Đó là lý do tại sao 75 năm đã được 
định rõ là tuổi thọ trung bình ngày nay. Tại sao lại như 


1 Ayu = tuổi thọ, khaya = kiệt sức, kết thúc, kết liễu. 


12 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 
vậy? Đó là vì khoảng 50 hay 60, một người đã trở thành 
ông bà. 

Có những người thử tất cả các loại thuốc, chế độ ăn kiêng 
và các liệu pháp để kéo dài kiếp sống của họ ra. Song, tôi 
chưa bao giờ nghe bất kỳ câu chuyện thành công nào. 
Ngay cả Đức Phật chỉ sống đến 80 vào thời điểm tuổi thọ 
là 100 năm. Dựa trên nghiệp lực của Ngài, đáng lẽ Ngài 
phải sống cho đến số năm không thê đếm được. Tuy nhiên, 
dựa trên các duyên quí tiết và vật thực (wu và ãhãra), tuôi 
thọ của Ngài không thể sánh được với những người khác. 
Như vậy, ở tuổi 80, Ngài đã nhập parinibbãna (hoàn toàn 
nibbãna) do sự kiệt sức của tuôi thọ của Ngài. 


Không có nhiều người có thể sống đề hoàn tắt toàn bộ tuổi 
thọ của họ; họ tử trước thời gian cạn kiệt. 


Tử vào lúc hết? nghiệp 

Ở một số trường hợp, nghiệp mà đã dẫn đến một tái tục 
nhân loại bị suy yếu đến mức không thể tiếp tục duy trì sự 
sống đó đến hết). Chúng ta nói rằng mức thọ mạng tự 
nhiên của một người được cho là dài 100 năm. Tuy nhiên, 
vị ấy đã tử ở tuổi đôi mươi. Tại sao điều này là như vậy, 
đó là do nghiệp hộ trợ tuôi thọ của vị ây không còn nữa. 
Điều này nói rằng nghiệp thiện của vị ấy chỉ cho vị ấy bây 
nhiêu thời gian để giữ nguyên sự sống đến lúc vị ấy phải 
qua đời sớm. 


? (Kết Thúc, Mãn Hạn). 
3 Kammakkhaya. 


Kamma - nghiệp vào lúc tử và tái tục 13 


Tử vào lúc hết cả hai nghiệp và tuổi thọ 


Loại khác là ubhayakkhaya, trong đó ubhaya có nghĩa là 
cả hai cùng nhau. Có một câu nói: bắc đèn (tim đèn) và 
dầu đều cạn kiệt. Khi cả hai đều kết thúc, ngọn lửa bị tắt. 
Tương tự, một người tử khi cả nghiệp và tuổi thọ của vị ấy 
đã kiệt sức. 


Tử do nghiệp phá hủy (đoạn nghiệp) 


Upacchedaka kamna là nguyên nhân thứ tư không cho 
phép tiếp tục sự sống. Thay vào đó, nó cắt dứt thọ mạng 
trước khi thời gian chín muồi, do các nhân và duyên nhất 
định. Nó có thể là nghiệp bất thiện của chính bản thân ở 
kiếp hiện tại hay kiếp quá khứ. Như vậy, do nghiệp phá 
hủy, sự tử có thể xảy ra trong một tai nạn: bị giết trong một 
chiếc ô tô hay một vụ rơi máy bay, hay trong một vụ đắm 
thuyền, trong một cơn bão dưới gốc cây ngã. Một người 
có thê bị giết hay vị ấy có thê tự kết liễu đời mình. Bằng 
cách này hay cách khác, nghiệp phá hủy cắt đứt nghiệp sản 
sanh dẫn đến sự tôn tại của một n8ười. 


Lấy ví dụ về Đại đức Moggalläna, một người Brahma có 
học thức ở kiếp sống hiện tại của vị ây đã trở thành một 
bậc Arahanr Ứng cúng có đại thần thông. Mặc dù ngài rất 
tốt, nhưng nghiệp trước đây của ngài thì không, vì ở kiếp 
quá khứ vị ấy đã từng một lần cố giết cha mẹ của mình. 
Do đó, vị ấy phải đối mặt với quả của ác nghiệp ở kiếp 
sống hiện tại của mình. Nếu ngài không trở thành một bậc 


14 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 
Arahanr Ứng cúng, ngài sẽ phải đi xuống địa ngục lần nữa. 
Giống như một bản tuyên án 10 năm bị kết án xuống còn 
I năm. Bị đánh đến chết so với việc xuống địa ngục lần 
nữa là thế nào? 


Chúng ta có thể cho rằng đây là nghiệp phá hủy. Nghiệp 
bắt thiện này đã cắt đứt sự sống của Ngài mà sự sống ẫy 
đã bị trợ tạo bởi nghiệp thiện. Chúng ta cũng có thể xem 
xét theo một cách khác: tuôi thọ của Đại đức sắp kết thúc. 
Nếu bọn cướp không giết Ngài, Ngài sẽ vẫn phải tử vào 
ngày đó. Nếu vậy thì đây không thê được gọi là nghiệp 
phá hủy, mà chỉ là chướng nghiệp („na?1aka kamma) hay 
nghiệp ngăn trở, khiến vị ấy đau đớn và tốn thương. Tuy 
nhiên, đó là ý kiến của tôi. 

Rồi theo Ledi Sayadaw, sự tử do bệnh tật cũng có thê được 
đưa vào upacchedaka marana. Trước khi tuôi thọ có thê 
đầy đủ, một số bệnh" gây ra sự tử vì nghiệp quả (kamna- 
vipak4J4). Kế đến, sự tử được xem là từ nghiệp phá hủy vì 
tuổi thọ của người đó chưa hoàn toàn đầy đủ. Ngoài ra, 


Bệnh không cần phải hoàn toàn do nghiệp. Có những căn bệnh do gió 
gây ra (vãtasamufãna) Đờm có thể gây bệnh phát sinh 
(semiiasamu[tar\3) cũng như mật (ø##asamuifhãana). Sau đó, quí tiết 
thay đổi có thể dẫn đến bệnh tật ( uwi2ar/aãma). Hoặc có thể do hành 
vi bất cẩn hoặc quá mức và điều trị ( v/sarna/par/hãra). Bệnh cũng có thể 
là quả do sự tinh tấn và cố gắng quá mức của một người hoặc thông 
qua sự hành hung, tai nạn, tác động của chư thiên hoặc phù thủy, yêu 
thuật (gak&z/n/£a). Do sự kết hợp của hai hoặc ba trong số các yếu tố 
của gió, đờm và mật này, có thể bị bệnh (sa/zãia). Cuối cùng, vì quả 
của nghiệp, bệnh phát sinh (&a/mnavinãkz7a). Đối với tám yếu tố gây 
bệnh này, đọc Sivaka Sutta của Samyutta Nikãya ( Vedanãsamyutia). 


Kamma - nghiệp vào lúc tử và tái tục 15 
nghiệp của vị ây vân chưa kiệt sức. Trong trường hợp này, 
chúng ta có thê tìm thây nhiêu trường hợp tử như vậy. 


Khi sự tử xảy ra 


Điều gì xảy ra khi tim trở nên yếu. Tâm đồng lực cận tử 
(maranäsanna javana) sanh ngay trước khi tử, lấy sự thấy 
hay nghe làm cảnh chắng hạn. Hay một cảnh sắc xuất hiện 
ở ý môn như trong mơ. Tâm chìm vào nó, nghiêng hướng 
về nó với ái (nhã). Hay nó trở nên bổn chỗn, lo lắng với 
sự sợ hãi. Sau đó tâm tử (czzi) sanh. Đồng thời sắc do 
nghiệp trợ sanh (kamưngja rũpa) dừng lại. Với điều này, 
sự sống bị kết thúc. 


Nó không đủ đề kết luận răng sự tử đã xảy ra chỉ vì tim đã 
ngừng đập. Trong giấc ngủ sâu, tâm vẫn còn đó vì hơi thở 
vào và ra đều đặn được điều khiến bởi nó. Đối với người 
bắt tỉnh, hơi thở có thể khó thấy, hầu như không thể nhận 
Ta. 


Lầm sao để quyết định răng một người thực sự đã tử? Bạn 
không nên kết luận rằng sự tử đã xảy ra chỉ vì tìm đã ngừng 
đập. Ngay cả khi không có nhịp tim hay không có hơi thở, 
chúng ta không thể chắc chắn rằng vị ấy đã tử. Vị ấy có 
thê bất tỉnh. Theo nguyên bản PIitaka, một người chỉ được 
coi là đã tử khi ba yếu tố hiện diện đây đủ: 

*- Ấyu: thân và tâm được bảo vệ bởi mạng quyên (77a). 

Vào lúc tử, pháp này dừng. 


16 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 

*. Usma: hỏa giới (0@odhaiu) do nghiệp trợ sanh như thân 
nhiệt ngừng lại vào lúc tử. Những hỏa giới bị trợ tạo 
trước khi tử vẫn có thể có mặt. 

* Jiññãna: bất kỳ tâm nào bao gồm hữu phần 
(bhavaaga)Š duy trì tính liên tục của dòng tâm thức đều 
dừng lại. 


Chỉ khi ba yếu tố này hoàn toàn dừng thì có thể nói sự tử 
xảy ra. Giả định rằng một người đã tử vì vị ấy đã ngừng 
thở có thể dẫn đến các vấn đẻ. Tôi nhớ lại khi còn trẻ, tôi 
đã đọc trong các bài báo về một người đàn ông ở 
Bangladesh bị bác sĩ tuyên bố là đã tử sau khi kiểm tra 
bằng ống nghe. Vì ông thuộc tôn giáo khác, có nghĩa là 
việc chôn cất trong vòng một ngày. Phần mộ không được 
lấp đầy một cách đúng đắn. Nếu thân được hỏa thiêu, tất 
cả sẽ bị mắt ngay từ đầu. Năm giờ sau, người này tỉnh lại. 
Vì vị ấy còn trẻ, vị ấy có sức mạnh đề đầy lớp đất bao phủ 
mình và trèo ra khỏi phần mộ. Khi vị ấy vào nhà, gia đình 
đã sợ hãi khi nhìn thấy vị ấy. Họ đã nhìn thấy vị ấy bị chôn 
là một tử thi. Bây giờ vị ấy đã trở lại chỉ có thể có nghĩa 
rằng đó là một hỗn ma. Cuối cùng, gia đình đã kiện bác sĩ, 
người đã tuyên bố vị ấy tử. 

Một sự cố tương tự khác xảy ra ở Mandalay khoảng bốn 
hay năm năm trở lại. Một cô gái trẻ Trung Quốc bị tuyên 
bố là đã tử. Sau đó, cô đã được đưa đi chôn cất. Khi xe 
tang đến công nghĩa trang, đột nhiên cô tỉnh lại. Tuy nhiên, 


5 Bhava = hữu, añga = chi, phần. Theo nghĩa của từ là 'hữu phần“. Từ 
này còn được dịch là 'hộ kiếp”. 


Kamma - nghiệp vào lúc tử và tái tục 17 
vì cô bị coi là mang lại sự xui xẻo, cô không được phép về 
nhà nữa. Một ngôi nhà nhỏ được xây dựng cho cô gần 
nghĩa trang. Vì lý do này, trong quá khứ, người ta thường 
giữ tử thi trong bảy ngày. Ngày nay, nếu sự tử xảy ra hôm 
nay, việc chôn cất hay hỏa thiêu sẽ được tổ chức vào ngày 
mai. Một người bất hạnh cuối cùng có thể bị đưa đến một 
nhà xác. Rồi khi tỉnh dậy và gây ra nhiều tiếng ôn, vị ấy 
có thể bị nhằm là hồn ma và cuối cùng bị đánh đến chết. 


Có một lần, có một câu chuyện kê về một ông già trong 
làng. Ông đã qua đời và được chôn cất. Trong khi đó, ông 
tạm thời được đặt vào một cái hố: một ít đất được trải trên 
thân. Tuy nhiên, ông tỉnh lại, và xin nước. Thay vì được 
giúp đỡ, ông bị đập vào đầu bằng búa và sau đó được chôn 
cât. 


Nếu chúng ta xem xét sự sống đó là theo nghiệp, thì chúng 
ta có thê cảm thây một chút an ủi khi nghe loại chuyện 
này. 


—_..= 


18 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 


I. Rút Thăm Xổ Số Vào Lúc Tử 


Ở một nơi rút thăm xô số, bạn có thể sẽ ghé qua, bắt gặp 
một chiếc lỗng cầu chứa đây những quả bóng nhỏ được 
đánh dấu bằng những con số. Khi lồng cầu được quay 
quanh quanh, không có cách nào đề xác định quả bóng nào 
sẽ rơi ra từ chỗ thoát. Cũng vậy, trong vô số nghiệp, chúng 
ta không thể xác định nghiệp nào trong chúng sẽ có cơ hội 
trợ sinh đời kế sau. Chúng ta đã tích lũy rất nhiều thiện và 
ác hạnh nghiệp. Bất kỳ nghiệp nào cũng có cơ hội trợ sanh 
quả của nó vào cuối kiếp sống. Đối với bất kỳ người bình 
thường nào, không có gì là xác định rõ ràng. Chỉ đối với 
một bậc Nhập lưu (so/ãpanna), chúng ta có thể chắc chắn 
vì cánh cửa đến khổ cảnh (apãya) hay các cõi khổ bị đóng 
lại với người ấy. 

Vào lúc tử, một số trạng thái danh pháp sẽ chiếm lấy tâm 
của chúng ta, xoay nó đến đen hay trắng. Nếu đó là sức 
mạnh của bất thiện, tâm u ám. Về sau, kiếp sống kế tiếp 
trở thành đen. Nếu nó là màu trắng, kiếp sống kế tiếp cũng 
sẽ trở nên trắng. Đối với ai có cách kiếm sống thường giết 
bàng sanh bằng súng và chó săn, vào lúc cận tử, vị ấy có 
thể mơ răng vị ấy đang theo dõi một con vật với những 
con chó săn và sử dụng súng của mình. Cảm thọ của vị ấy 
sẽ là chi? Nó không phải là một thọ thanh thản, không 
phải? Tử với tâm đó là sự khủng khiếp cho kiếp sau. 
Song, không có gì có thể chắc chăn. Nó không chắc nếu 
chúng ta đã phạm tội sát sanh (hay phá giới), chúng ta sẽ 
rơi vào khổ cảnh (apaäya). Ở Myanmar có một câu chuyện 


Kamma - nghiệp vào lúc tử và tái tục 19 
về một thợ săn thế mà được tái tục làm người nhân loại. 
Một số người xả thí (đãna) nhiều và xây dựng những ngôi 
đền lớn, tuân theo giới (s//2). Song, vào lúc tử, họ bị tái 
tục trong một cối khổ. 


Đó là cảnh cuối cùng chúng ta nhận được ngay trước khi 
tử là cảnh quyết định. Nó có thê do nghiệp quá khứ được 
nhắc lại tại thời điểm này. Bên cạnh nghiệp đã nhắc lại, có 
nghiệp vừa mới tích lũy. Nghiệp mới này được thực hiện 
ngay trước khi tử. Ví dụ một người bạn mang hoa đến cho 
chúng ta. Thấy những hoa này là hình ảnh cuối cùng rồi 
chúng ta qua đời. Chúng ta có thể nghe tiếng tụng kinh là 
cảnh cuối cùng nhận được trước khi tử. 


Có một lần khi Đức Phật đang giảng Pháp gần hồ, một con 
ếch nhảy lên lăng nghe. Dù ếch không thể hiểu, mà nó có 
thê hiểu âm thanh đã truyền đạt không phải là sân hận, ác 
ý, mà là lòng bị. Chỉ bằng VIỆC lăng nghe, nó đạt được một 
tâm trong sạch và yên tịnh. Một người chăn bò đi qua đã 
vô tình đâm nó với cây gậy của vị ấy. Con ếch đã tử và 
được tái tục làm một vị trời do tâm trong sạch của nó. VỊ 
ấy thấy rằng mình từng là một con ếch ở kiếp trước của vị 
ấy. Lập tức, vị ấy đến gặp Đức Phật, thỉnh Ngài thuyết 
Pháp cho vị ấy. Sau khi vị trời nghe xong, vị ấy trở thành 
một bậc Nhập lưu (so/ãpanna). 


Hoàng hậu Mallika, vợ của Vua Kosala, đã tái tục trong 
địa ngục AvIcl trong một thời gian ngăn vì lúc cận tử, bà 
ta trở nên không vui, hồi hận vì bà có một lần lừa dối nhà 
vua. Kế đến, có một tu sĩ trong thời của Đức Phật, người 


20 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 
đã nhận được những chiếc y mới từ chị gái mình. Vị ấy 
giữ chúng gần bên do dự định mặc vào sáng hôm sau. 
Trong đêm, vị ấy ngã bệnh và qua đời, với tâm mong muốn 
mặc những chiếc y này. Như vậy, vị ấy đã tái tục thành 
một con rận, dù sự tu tập thiền định của vị ây hơn 50 năm. 


Nghiệp mới được thực hiện trước khi tử là nghiệp cận tử 
(asanna kamma) và có thê có cảnh thay đôi, đó là, nếu 
không có trọng nghiệp hay nghiệp nặng (garukakamma) 
cản đường. Như vậy, giai đoạn này là rất quan trọng. 


“Bạn đã đặt các số ngân hàng ở đâu?” Loại câu hỏi này 
không nên hỏi. Cũng không nên hỏi người đang tử: “Bạn 
muốn trao nhẫn cho ai?” hay “ở cửa hàng cầm đồ nào 
giữ?” Nếu những câu hỏi như vậy được nêu lên, thì người 
đó sẽ trượt khỏi con đường thẳng đến một sự tử vên tịnh. 


Có một câu chuyện về một người đàn bà tốt bụng, người 
đã tuân theo giới (s72), và sẽ luôn cung cấp nước cho 
người du hành. Thật không may cho người đàn bà già, 
cảnh tượng con trai và con gái khóc bên giường bệnh làm 
bà không vui. Dù bà ấy đã làm rất nhiều việc xả thí (đãna) 
trong đời, bà ấy được cho là đã tái tục thành một hồn ma. 


Thay đối nghiệp trước khi tử 

Nghiệp cận tử (asanna kamma) cho quả của nó ở kiếp sau 
nêu nó được vận hành lúc cận tử. Nó giông như một người 
ø1à ngôi gân cửa ra vào của xe buýt (của sự tử). VỊ ây đi 
ra trước, không phải những người khác đang ngôi xa hơn. 


Kamma - nghiệp vào lúc tử và tái tục 21 
Cũng vậy, từ lúc nó xảy ra ngay trước khi tử, nghiệp cận 
tử (asanna karmmma) được ưu tiên. 


Đại đức Sona xứ Anuradhapura có một người cha là một 
thợ săn. Lúc tuôi già, ông được con trai thuyết phục trở 
thành tăng sĩ. Lúc gần tử, ông lão có những giấc mơ kinh 
khủng đáng sợ vì bị chó đuôi. Ông ta hét lên: “Làm ơn cứu 
tôi! Nhiều con chó đang đuổi theo tôi!” Đại đức Sona biết 
rằng ông sẽ bị tái tục ở cõi khổ. Như vậy, Ngài đã mang 
ông lão đến bảo tháp để dâng hoa và nến. Ngài bảo với 
người đàn ông đang tử hãy tôn kính Đức Phật và đừng sợ 
hãi, bây giờ ông đang ở một nơi an toàn. Giấc mơ của ông 
già đã thay đổi. Bây giờ ông ấy đã nhìn thấy những vị trời 
xinh đẹp đến khi ông ấy qua đời. Như vậy, ông được tái 
tục ở CỐI trỜI. 

Có một câu chuyện trong một chú giải từ Sri Lanka về một 
ngư dân lúc gần tử. Một bậc Ứng cúng (Arahzm) đã đến 
thăm ngư dân không có lòng từ và thấy răng khi tử vị ấy 
sẽ bị tái tục trong khổ cảnh (apãya). 


Như vậy, bậc Ứng cúng (Araham) đã yêu cầu người đàn 
ông đang tử quy y Tam bảo và thọ Ngũ giới. Dù trong đau 
đớn, người đàn ông đã đồng ý và lặp lại theo tu sĩ. Sau khi 
nói “Sangham saranan gacchamï,` ông đã tử. Tái tục làm 
một vị địa thiên, vị ây rất vui khi được cứu khỏi khổ cảnh 
(apãya). Vị trời đến gần tu sĩ và nói với vị ấy nếu vị ấy 
trông nom, gìn g1ữ năm giới, tái tục của vị ây sẽ là ở một 
CỐI trời cao hơn. 


22 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 
Dù sao, chừng nào người chưa diệt được các phiền não 
(kilesa) như một bậc Nhập lưu (so/apanna), đầy chỉ là một 
lối thoát tạm thời. Cánh cửa đến các cõi khô sẽ luôn mở 
cho anh. 


e_—..—= 


Kamma - nghiệp vào lúc tử và tái tục 23 


II. Cảnh Cuối Cùng Ở kiếp sống 


Năm vừa qua tôi đã gặp một y tá từ Mỹ, người chăm sóc 
các bệnh nhân đang sắp tử trong bệnh viện lớn. Như vậy, 
cô đã chứng kiến những cách khác nhau mà con người tử. 
Một số từ trần sau một cuộc vật lộn dữ đội đề cố săng thoát 
khỏi sự tử. Những người khác đấu tranh lại. Sau đó, có 
những người tử với đôi mắt mở to trong nỗi khiếp sợ như 
thê họ đang nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ. Một số người qua 
đời, mỉm cười. Do đó, ở khoảng cách gần, y tá nảy đã nhìn 
thấy những người tử theo nhiều cách. Cô hỏi lý do tại sao. 


Tôi giải thích rằng: tùy thuộc vào cảnh liên quan đến 
nghiệp nhận được ngay trước khi tử, biểu hiện của người 
ấy cho thấy ảnh hưởng của cảnh nghiệp đối với vị ấy. Nếu 
đó là một cảnh khả hỷ, vị ấy tử với nụ cười. Nếu đó là một 
cảnh đáng sợ, vị ây sẽ tử vật lộn với khuôn mặt méo mó. 
Nó thường ở một thời điểm như vậy mà những gì vị ấy đã 
làm là nghiệp (một trong những hành động này) sẽ sinh 
như một cái bóng đề chế ngự tâm. 


Nghiệp trợ cho sanh quả của nó ra sao 

Nghiệp là một hành vi của danh pháp; rồi nó vĩnh viễn 
không còn nữa. Mỗi ngày chúng ta tích lũy nghiệp 
(kammna) - thiện và bất thiện - tất cả các sát-na trạng thái 
danh pháp. Nhưng năng lực tiềm tàng của nó ngủ ngầm. 
Làm thế nào đề hiểu sự tiềm tàng như vậy? Nếu chúng ta 
mở một hạt xoài, chúng ta không thể tìm thấy gốc rễ, lá và 


24 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 
các phần khác. Dù lửa không tồn tại trong cái bật lửa, 
nhưng sự tiềm tàng của nó là ở đó - giỗng như cây bên 
trong hạt xoài. Cũng thế, khi còn nhỏ, chúng ta không thê 
viết ABC ... Sau đó, chúng ta đến trường tiêu học đề học 
bảng chữ cái. Kiến thức là không mất. Năng lực của nó 
vẫn còn hay theo cách nào khác chúng ta có thê tiếp tục 
phát triển trong việc học của chúng ta? Nghiệp như năng 
lực đó, nó không phải là một chất và không thê thấy được. 


Hãy nói răng chúng ta sân giận không biết bao nhiêu lần 
với ai đó hay điều gì đó. Mỗi lần cơn giận dừng vì nó 
không thể luôn chịu đựng theo thực tính sanh và diệt. Tuy 
nhiên, năng lực tiềm tàng của nó vẫn là một năng lực trong 
tiễn trình tâm của chúng ta. Đây là cách nghiệp ngủ ngầm. 


Năng lực danh pháp này là rất là lạ. Quan niệm theo thói 
quen thường khi chúng ta đang nằm. Những kiểu ý nghĩ gì 
sanh đều đặn trong bạn khi chỉ có riêng bạn? Một số ý nghĩ 
xuất hiện lặp đi lặp lại, trở thành một khuynh hướng. 
Chăng hạn, chúng ta ghét ai đó. Đôi khi chúng ta nghĩ răng 
chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ về người đó. Nhưng những 
ý nghĩ như vậy cứ đến không biết bao nhiêu lần. Điều này 
trở thành quen thuộc. 


Như vậy, trong khi đó, nghiệp dần dần trưởng thành trong 
dòng tâm thức của chúng ta, chờ cơ hội để xuất hiện. 
Nghiệp có thê trợ sanh quả của nó ngay cả sau một thời 
gian rất dài, chẳng hạn, khi chúng ta đang nằm trên giường 
vào giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Một trạng thái 
thường quen như vậy của chúng ta sẽ xuất hiện, chẳng hạn 


Kamma - nghiệp vào lúc tử và tái tục 25 
như sự sân hận. Chúng ta mơ rằng chúng ta đang giận 
người đó. Hay chúng ta nhớ điều gì chúng ta đã làm từ lâu 
- nhưng bị lãng quên cho đến bây giờ. Nó xuất hiện trong 
tâm của chúng ta như một giấc mơ lúc cận tử. 


Ba cảnh 


Một cảnh cận tử rõ ràng ở tại một trong sáu môn. Chúng 
ta thấy hay nghe cảnh khả hÿ hay bất khả hỷ. Nhưng điều 
này không giống như lúc bình thường là nghiệp đã gây ra 
cảnh này. Nó có thể là một trong ba loại cảnh này: 

* Kamma — nghiệp 

Từ số lượng lớn của nghiệp lực đã tích lũy trong chúng ta, 
chỉ một nghiệp đã chín muôi xuất hiện. Vì nó thuộc về quá 
khứ, nó chỉ rõ ràng ở tâm. Do nghiệp lực của nó — trong 
sạch hay không trong sạch - không thể kiểm soát hay tránh 
được - nó làm lu mờ tiến trình tâm, ngay cả đối với một 
người nằm bắt tỉnh. Đó là sự nhớ lại về bất cứ điều gì đã 
làm trong quá khứ. 


Lẫy ví dụ một thợ săn, người đã giết bàng sanh trong nhiều 
năm. VỊ ấy có thể mơ về việc săn đuổi một con vật, giết 
nó. Một người tu thiền có thể mơ về việc đang ngôi trong 
một thiền đường. Nếu chúng ta thường xuyên sân giận, 
chúng ta có thể mơ thấy cãi nhau với ai đó. Tâm trở nên 
sân giận khi chúng ta sống lại những gì chúng ta từng trải 
nghiệm trước đây. 


26 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 
* Kamma ninita — điểm nghiệp (duyên của nghiệp) 

Đó là cảnh mà đã được trải nghiệm khi nghiệp được thực 
hiện trong quá khứ. Nó cũng có thê thuộc về nghiệp hiện 
tại. Đối với một cảnh quá khứ, nó chỉ rõ ràng ở ý môn. 
Một cảnh hiện tại có thể xuất hiện ở bất cứ môn nào trong 
sáu môn. Một tượng Phật, hoa và nên, người mà chúng ta 
đang cãi nhau, vũ khí được sử dụng hay bàng sanh bị săn 
đuổi: những cảnh này, hay vây quanh, như một thiền 
đường, liên quan đến hành động của nghiệp của chúng ta 
là điềm nghiệp (kamma nữmif14). 


* Gati nimita - điểm sanh hay thú tướng (dấu hiệu của 
điểm đến) 

Là một cảnh hiện tại, nó xuất hiện ở bất cứ môn nào trong 
sáu môn, cho biết nơi tái tục. Chúng ta có thể thấy một yêu 
tinh xấu xí bằng chính mắt của chúng ta, gọi và tiếp cận 
chúng ta, mà không phải những người khác ở gần chúng 
ta. Đó là lý do tại sao chúng ta la hét: “Cứu tôi! Cựu tôi! 
Ông ta muốn ném tôi vào lửa!” Hay chúng ta thấy một 
người bạn đến để đưa chúng ta đến một lâu đài đẹp. Như 
vậy, chúng ta đang được chỉ trước về nơi đi tới của chúng 
ta sau khi tử. Điềm sanh (gaíi nimifa) này thường xuất 
hiện như một cảnh sắc. 


Theo nguyên bản Pa], nếu bạn thấy bạn một mình nơi 
rừng sâu, bạn sẽ bị tái tục làm một ngạ quỷ (0/4). Nếu 
bạn sợ hãi, bị vây quanh bởi lửa dữ tợn, bạn sẽ bị tái tục 
trong địa ngục. Đối với ai sắp đi địa ngục, lửa địa ngục 
hay những con chó đen lớn có thê rõ ràng với vị ấy. Thật 
kinh hãi chúng sanh có thê đến để kéo vị ấy đi. Vì chắc 


Kamma - nghiệp vào lúc tử và tái tục 27 
chắn vị ấy sẽ tử một cách chật vật, cho thấy tròng trắng 
mắt — theo nghĩa đen là khiếp sợ đến tử. Bạn cần phải hiểu 
rằng bạn nằm trong số những bàng sanh như ngựa, chó hay 
bò, bạn sẽ bị tái tục trong vương quốc bàng sanh. 


Kế đến, nếu bạn thấy bản thân bước vào một ngôi nhà đẹp 
với một khu vườn, tái tục của bạn sẽ là trong một ngôi nhà 
của một người đàn ông giàu có. Mặt khác, nêu bạn vào 
một túp lều, điều đó có nghĩa là bạn sẽ được tái tục vào 
một gia đình nghèo. Một số người thấy một nơi hay cảnh 
đẹp. Dấu hiệu này cho thấy tái tục của họ ở cõi trời hay 
cõi nhân loại. Ai đó dành cho sự tái tục ở cõi trời có thể 
thấy chư thiên đến để đưa vị ấy đi trong xe ngựa của họ. 
Hay vị ấy có thể thấy bản thân đến một khu vườn có một 
lâu đài. Như thể vị ấy đã đến nơi tiếp theo của mình. Như 
vậy, đó là đăng ký cho kiếp sống kế tiếp. 


Xe ngựa cho Dhammika 


Do bệnh nặng, cận sự nam Dhammika gân chết. Chư Tăng 
được mời đến tụng kinh cho vị ấy. Khi ông năm nghe, chư 
thiên trong các xe ngựa từ sáu cõi trời đã đến ở lối vào nhà. 
Các vị trời này gọi ông ấy: “Vui lòng theo chúng tôi đến 
vương quốc của chúng tôi,” họ tranh giành với nhau như 
những người bán hàng rong hay người lái xe ngựa ở trạm 
xe lửa hay cầu cảng. 


Dhammika nói với họ: “Dừng lại! Vui lòng đợi một lúc.” 
Ông ta thực sự thấy họ, nghe giọng nói của họ gọi ông. 


-- “Làm ơn đợi một lúc. Xin vui lòng đợi.” 


28 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 
Nghe những lời này, các tu sĩ nói: “Ông ây bảo chúng ta 
dừng lại.” 


Thế là họ dừng tụng kinh. Vào lúc này, Dhammika bất 
tỉnh. Chỉ sau khi các tu sĩ rời đi, ông ấy mới tỉnh lại. Ông 
ấy thấy gia quyến của ông ấy khóc, và hỏi: “Tại sao mọi 
người đều khóc?” 


-- “Thưa cha, vừa rồi trong khi nghe pháp, cha đã bảo với 
các tu sĩ mà cha đã mời đề tụng kinh là 'Dờng lại! Xin vui 
lòng chờ.” Như vậy, họ đã quay trở về.” 


-- “Cha không nói với các tu sĩ. Ở đằng kia, những cỗ xe 
từ cõi trời đã đên đê đưa cha đi. Các người có thây họ 
không?” 


Nhưng không ai có thể thấy điều gì. Họ nghĩ rằng cha của 
họ bị mê sảng. Tuy nhiên, ông ấy thực sự có thể thấy họ 
bằng chính mắt của ông ấy. 


Nhận thấy rằng cõi Tusitã là cõi tốt nhất, nơi chư Giác 
hành giả (Bodhisara) sống, Dhammika xin một vòng hoa. 
Rồi ông ấy ném nó vào cỗ xe từ cõi trời Tusita. Tất cả 
những gì thân quyến ông có thê nhìn thấy là vòng hoa lơ 
lửng giữa không trung chớ không phải là được treo trên cỗ 
xe. Đây là một điềm sanh hay thú tướng (gafi-nữnitra)® chỉ 
có thể được thấy bởi người chủ của nghiệp mà đã chín 
muôi đó. 

Như vậy, giống như một cái bóng rơi xuống tâm, một 
trong ba cảnh tự biểu lộ khi người qua đời. 


5 dấu hiệu của nơi đến. 


Kamma - nghiệp vào lúc tử và tái tục 29 


Chuẩn bị trước 

Vì loại cảnh nhận được ngay trước khi tử là quyết định, ít 
nhất chúng ta cần phải cố gắng chuẩn bị trước để có một 
sự tử yên tĩnh, thanh thản, không còn lo lắng trong những 
thời khắc cuối cùng đó. Chúng ta cần phải sẵn sàng có sẵn 
Pháp (đhamma) trong tâm của chúng ta để nương tựa vào. 
Đề chúng ta có thê đễ dàng ngẫm nghĩ về tất cả những việc 
làm phước của chúng ta, chúng ta cần phải trau đồi nết 
quen đó trước. 


Để giữ cho cuộc hành trình kiếp sống của chúng ta thắng 
tiền, chúng ta cần phải cô gắng hướng tâm về những hành 
động thiện trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta chuẩn bị 
trước bằng cách thâm nhuân giáo Pháp (đhammna) trong 
tâm của chúng ta. Ngẫm nghĩ về Pháp (dhamưmna) và giữ 
vững giới luật của chúng ta - bằng cách này chúng ta sẽ 
được lìa đời một cách yên bình và thanh thản. 


=—=.—=- 


30 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 


IV. Kamma - Nghiệp Gieo Hạt Giống Của Nó Khi Tử 


Giống như quả mang nhiều hạt, số lượng lớn nghiệp đã 
tích lũy trong chúng ta. Tuy nhiên, nói chung không phải 
tất cả các hạt đều có thể phát triển thành cây thực vật. 
Nhiều loại trở thành vật thực cho con người. Bàng sanh 
cũng ăn chúng. Ngay cả với nước và đất, nếu nhiệt độ quá 
cao hay quá thấp, những hạt giống này không thể phát 
triển. Chỉ khi các duyên phù hợp liên hiệp nhau, chúng 
mới có thể đâm chỗi. Như vậy, nhiều yếu tổ là cần thiết. 
Nó cũng giống như nghiệp. Một mình nghiệp không thê 
hành động đề trợ sanh một kiếp sống mới. Nghiệp mới tích 
lũy phải vẫn giữ nguyên trong tiến trình danh pháp, trưởng 
thành theo thời gian như quả với hạt. Chỉ với những duyên 
chính của hai phiền não (kiesa), ái (anhã) và vô minh 
(avj//Z), nghiệp mới có thể chín muồi. 

Theo Đức Phật, ái (anøhđ) là pháp trợ sanh hữu (sự sống) 
không biết bao nhiêu lần”. Do áiŠ, sự sống hay hữu (bhava) 
lại xảy ra: tanhã ponobbhavikã°. Giỗng như nhiệt là thực 
tính của lửa, thực tính của ái (ah) là thích thú hưởng, 
thích thú và dính mắc, quyền luyến. Nó vui thích trong ái 
dục (nandiraga). Bất cứ nơi nào có ái (anh), nơi ây có 
sự thích thú. Trong một số kinh, Đức Phật nói đến nó là 


7 Yãyam tanhã ponobbhavikãä nandiäga sahagatä tatra taträ 
bhinandini. (In the Dhammacakka Sutta.) 

8 Ai, dính mắc, quyến luyến. 

3 Puna = lại, nữa hay nhiêu lần, không biết bao nhiêu lần; bhava = sự 
sống, đời sống, cuộc sống = hữu; ika = nguyên nhân, gây ra. So 
ponobbhava nghĩa là một sự sống mới hay kiếp sống khác. 


Kamma - nghiệp vào lúc tử và tái tục 31 
hữu ái (bhavanefri) là pháp dần đến sự tiêp tục lại hữu (sự 
sống). Tuy nhiên, một mình ái (zznhã) không thể làm việc. 


Nó cần vô minh (zvi//z) để che khuất thực tính của cảnh 
đề chúng ta không thể thấy khuyết điểm của nó. Đức Phật 
giải thích rằng vô minh che khuất!? để thay vì thấy thực 
tính của cảnh, chúng ta lại thấy theo những cách khác. 
Điều này như nhìn một bức tranh phong cảnh toàn cảnh, 
nghĩ răng nó là có thật. Vô minh (zvj/a) có thể che đậy 
một cảnh xấu để nhìn thấy đẹp, khả hỷ hay tốt. Che đậy 
khía cạnh xấu của nó, phiền não (#¿lesa) này ngăn chúng 
ta nhìn thấy những mối nguy hại của nó. Kết quả là chúng 
ta thấy những gì xấu là tốt và ngược lại. Tuy nhiên, vô 
minh (zvi//) không che đậy tất cả những gì là sự thật. Vì 
lý do này, Đức Phật nói rằng nó chỉ che đậy một phần và 
gây khó khăn cho việc nhìn thấy sự thật!!. 


Vô minh (øv7/a) và ái (ah) hành động cùng nhau ra 
sao 

Cặp đôi này hành động cùng nhau ra sao? Pháp nào dẫn 
dắt? Đôi khi nó là ái (anh): vào lúc khác nó là vô minh 
(avj/a). Bạn thấy, vào lúc chúng ta hành động ngoài vô 
minh. Đôi khi, đó là do ái. Một số người biết quả ác nhưng 
họ không thể tránh làm điều gì đó do ái. Một số không biết 
nên họ đã làm. Khi ấy vô minh (zvi/Z) dẫn dắt. Lấy một 
người nghiện ma túy. Lần đầu tiên vị ấy không biết tác 
dụng xấu của việc dùng ma túy. Như vậy, vị ấy bắt đầu 


19 Avijjä nivãranam. 
1! Sabhäva paticchãdana. 


32 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 
thử nghiệm ma túy. Lúc đó vô minh (zvj/z) dẫn dắt. Sau 
khi trở thành một người nghiện, vị ấy đã biết những nguy 
hiểm của việc sử dụng ma túy. Tuy nhiên, vị ấy không thê 
kiêng nhịn vì sự khát ái của vị ấy ngày càng mạnh. Lần 
này ái (anhä) dẫn dắt. 


Vậy thì, khi chúng ta bị ảo tưởng bởi vô minh (zvj/ä) đối 
với một cảnh, ái (anh) sanh là sự thèm muốn về cảnh. 
Nó hoạt động như một pháp phược để buộc chúng ta vào 
nó. Một số côn trùng nghĩ ngọn lửa nến rất đẹp với màu 
vàng của nó. Do đó, chúng lao vào lửa. Nếu chúng biết sẽ 
đốt cháy, chúng sẽ không bao giờ bay vào đó. 


Hoàn cảnh của chúng ta cũng giống như những con thiêu 
thân đó. Chúng ta lao vào sự khổ. Hầu hết chúng ta làm gì 
mỗi ngày trong cuộc sống? Không biết làm thế nào để 
phân biệt giữa những gì nên làm và những gì không nên 
làm, những điều nên làm mà chúng ta lại nghĩ không nên 
làm - và những øì không nên làm chúng ta lại nghĩ là nên 
làm. Điều này là do tác động của vô minh (zvj/a). Bị bao 
phủ trong vô minh, hầu hết chúng ta không biết thực tính 
của các cảnh. Kết quả là tham luyến, chấp thủ (w„»adãna) 
và thèm muốn xuất hiện. Vô minh (zvjj/ä) và ái (anh) 
trở nên mạnh mẽ hơn theo thời gian. Kết quả là chúng ta 
sẽ không cô găng hành động để đạt được những gì chúng 
ta mong muốn phải chăng? Khi làm như vậy, chúng ta thực 
hiện nhiều nghiệp hạnh qua các môn như ý, khâu và thân. 
Bằng cách này, chúng ta tích lũy càng ngày càng nhiều sức 
mạnh của nghiệp trong dòng tâm thức của chúng ta. 
Nghiệp mà đang tích lại sẽ gây ra sự sống kế tiếp của 


Kamma - nghiệp vào lúc tử và tái tục 33 
chúng ta. Trong khi ấy, nó vẫn đang chờ. Chỉ khi gần đến 
cuối nó sẽ hiện ra. 

Như Đức Phật đã dạy, vô minh (av77a) và ái (anh) là 
những người trợ giúp lớn lao của nghiệp để trợ sanh kiếp 
sau!?: ba pháp này là các duyên chính để tái tục. 


Nghiệp như đất 

Người ta làm cả nghiệp thiện và nghiệp ác. Đối với những 
ai làm phước, do sức mạnh của nghiệp thiện (kusala 
kamna), một điềm! tốt xuất hiện vào lúc tử. Đối với 
những người đã làm những nghiệp bất thiện (akusala 
kamma), nghiệp lực bất thiện sẽ trợ sanh một điềm xấu. 


Vô minh che đậy thực tính của cảnh, tham luyến hay sân 
hận sanh cho người đang tử. Nếu đó là tham luyến, ái 
(anh) trói tâm vào cảnh. Chăng hạn, vị ấy có thê thấy 
một quỷ dạ xoa là một vị trời xinh đẹp. Rồi ái sanh. Hay 
vị ấy có thể mơ thấy lửa mà nghĩ đó là vàng. Anh ấy muốn 
có nó. Tâm cận tử nắm bắt nó làm cảnh cuối!. Khi tiễn 
trình danh pháp kết thúc, lập tức nghiệp lực của tâm tái tục 
xuất hiện đề bắt đầu kiếp sống mới. 


Đức Phật đã dùng phép ân dụ để giải thích tiến trình: 
nghiệp như đồng ruộng (kammưm kheftarn)'Š, tâm như hạt 


12 Avijjã nivãranam, tanhã samyojanam. (Bhava Sutta of Anguttara 
Nikaya, Book 3.) 

13 Nimitta: dấu hiệu, điềm, tướng. 

1 Đây có thể là một cảnh của kamma, kamma-nimitta hay gati-nimitta. 
15 Bhava Sutta, Añguttara Nikãya, quyển 3. 


34 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 
giống (viñnanam b/am) và ái như độ ầm (ứanhã sneho). 
Tuy nhiên, trong những bài giảng khác, Ngài thường so 
sánh nghiệp với một hạt giống. Tôi đã nghĩ về điểm này 
nhiêu lần, cố săng hiểu tại sao Đức Phật lại so sánh nghiệp 
với đất để tu tiến. Những gì tôi hiểu là thế này: cận tử, cảnh 
cuối do nghiệp gây ra chiếm lấy tiễn trình danh pháp cho 
đến tâm tử của chúng ta sanh. Sau đó, tâm tái tục xuất hiện 
bắt lẫy cảnh cuối này. Vào lúc này, không có gì cho tâm 
(cia) này nương ngoại trừ nghiệp lực. Đề phát triển hạt 
giống thức (v/ðãna) này, không thê có đất khác làm nơi 
cho nó có thể nảy mầm. Chỉ có nghiệp đã gây ra cảnh cuối 
này. Do đó, nó như đất ẩm ướt bởi hơi âm của sự ái nơi 
hạt giống thức (viññãna) có thể nảy mâm. Đây là cách cây 
sự sống mọc lên trong đất nghiệp lực với sự ủng hộ của vô 
minh (av”74) và ái (fanh). 


Làm thế nào đề đấu tranh thoát khỏi cảnh này? Lúc này - 
khi chúng ta đang nằm hôn mê, tâm của chúng ta bị chiếm 
hữu bởi cảnh này — nghiệp (kamna) gieo hạt giống của nó. 
Như vậy, đây là cách chúng ta chuyền từ kiếp sống hiện 
tại sang kiếp sống kế tiếp. 


Chấp trước khi bắt đầu kiếp sống 

Dù là loại kiếp sống nào, chúng sanh có thức tánh mới đều 
ham muôn nó. Đây là do tâm đông lực (avana) đầu tiên 
mà theo sau tâm tái tục với lòng ham muôn (dục câu) đên 


Kamma ~ nghiệp vào lúc tử và tái tục 35 
kiếp sống mới này.! Như vậy, mọi chúng sanh bắt đầu sự 
sống bằng một tâm căn tham (iobha-mila cifa). Vì chưa 
có các quyên hay xứ (và cho nên không có cảnh mới), tâm 
đồng lực đầu tiên này với sự ham muốn tùy vào cảnh của 
tâm tái tục. Ngay cả đối với tái tục trong địa ngục: ban đầu 
chúng sanh có thức tánh thấy lửa địa ngục là vàng vì màu 
vàng sáng chói của nó và bị nó thu hút. Như vậy, có tham 
ngay cả trong địa ngục. Chúng ta cũng vậy. Đôi khi chúng 
ta thấy và bị thu hút bởi điều gì đó mà chúng ta nghĩ là 
đẹp. Sau đó, hóa ra là điều gì đó làm chết người. 


Đó là bản chất của sự sống: được quan tâm và có sự ham 
muốn về kiếp sống mới đã xuất hiện. Ngay cả những con 
ong cũng có dục hữu (bhava nikanfi). Giỗng như những 
con sâu bướm và côn trùng bị thu hút bởi lửa vì màu vàng 
sáng chói của nó - chúng vui vẻ kéo đến gần và rồi khổ vì 
nó. Như vậy, mọi chúng sanh đều bị dính mắc vào sự sống 
- kiến, chó và mèo - tất cả đều vui thích trong sự sống của 
chúng. Nếu mèo và chó có thê nói, và nếu bạn hỏi chúng 
có thích sự sông của chúng không, tất cả chúng sẽ nói rằng 
“Có”. 


Có một tập trong Jãataka vê một vị vua mà hoàng hậu trẻ 
của vua vừa qua đời. Vì đã yêu cô ây chân tình, vua âu sâu 


16 Nó được gọi là bhava nikanti javana citta. (Bhava = sự sống, hữu; 
nikanti = tham vọng, dục cầu.) Tiến trình danh pháp khi kiếp sống bắt 
đầu: Patisandhi - Bhavañgal - Bhavanga2-...- Bhavangal6 - 
Manodvaravaj]jana -Javanal - Javana2 - Javana3....- Javana7 - 
Bhavanñga - Bhavanga ....... Ở dây Javana1 đến Javana7 là những tâm 
căn tham (lobha-mila citta). 


36 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 
vì mất mát, nên cho giữ xác thân của cô ấy trong dầu. Vua 
khóc lóc bên cạnh tử thi. Trong khi đó, hoàng hậu đã bị tái 
tục thành một con bọ phân có bạn đời mới. Lúc này cô lại 
thích sự sống mới, yêu chồng mới hơn cả vua của kiếp 
trước. 


Như vậy, với tất cả chúng sanh, dù bất cứ nơi nào họ bị tái 
tục, họ đêu hạnh phúc do tham luyên. 


c——=k——- 


Kamma - nghiệp vào lúc tử và tái tục 37 


V. Không Có Danh Sách Chờ Đề Tái Tục 


Có một lần, tôi đến Đức (Germany) để dạy Abhidhamma. 
Trong lớp học có một học sinh hỏi: “Liên quan đến nhân 
bản, nó có thê được giải thích theo Abhidhamma như thế 
nào? Có thê hay không?” 


Tôi trả lời: “Vâng, có thê. Chừng nào các duyên thụ thai 
hiện diện, nó sẽ diễn ra, bât kê sự sắp đặt là gì.” 


Đề sự thụ thai xảy ra những duyên này phải có, nói chung: 
thường là ngay trước kỳ kinh nguyệt!” của người mẹ. Phải 
có sự kết hợp của tinh trùng và trứng'3. Gantabba sẽ được 
hình thành ở đó. 

Gantabba này nói đến ai? Đó là người vừa mới tử và sẵn 
sàng để sanh. Có nhiều quan điểm khác nhau từ thời cổ đại 
về gantabba này. Theo một số truyền thống và tông phái 
Phật giáo có một niềm tin rằng: linh hồn của người mới 
qua đời phải chờ từ bảy đến 49 ngày để được tái tục. Nhiều 
người có khuynh hướng nghĩ theo cách này. Chăng hạn, 
người Tây Tạng tin rằng phải mất 49 ngày. Người Nhật 
quá tin vào những linh hồn như vậy. 


Năm 1997 tôi qua thăm Nhật và đến Koyasan, nơi có rất 
nhiều tu viện. Tôi đã gặp một tu sĩ Nhật đang tụng chú 
(mantra) cho người chết. Tôi hỏi vị ấy tại sao. VỊ ấy nói 
rằng tụng là để giúp những linh hồn ở lại trong mô hay 


1 Mãtãca utuni. 
18 Mãtãpitaro sannipatitã. 


38 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 
nghĩa địa, để chỉ cho họ con đường để tìm một kiếp sống 
mỚI. 

Tôi hỏi: “Vậy ông có biết bao nhiêu linh hồn đã tìm thấy 
một kiếp sống mới thông qua việc tụng chú của ông hay 
không? Vị ấy đã trả lời: “Tôi không biết, nhưng theo 
truyền thống, tôi phải tụng”. 


Ở nơi khác, mọi người cũng tụng bên người mới chết, nghĩ 
rằng linh hồn đang tìm kiếm sự tái tục. Mục đích của họ là 
giúp hướng dẫn gantabba này đến kiếp sống kế tiếp. Ở 
Singapore và Malaysia, một số tụng Abhidhamma bên tử 
thi. 


Nhiều người ở Myanmar cho rằng khi một người chết, 
thức (wiZZãna) mà họ cho là linh hồn (được gọi là bươm 
bướm)?), nán lại trong vùng lân cận của ngôi nhà trong bảy 
ngày. 

Một số người tin rằng khi tử, linh hồn của người đã mất 
hiện ra để tìm nơi nó có thể bắt đầu một kiếp sống mới. 
Không thể tìm thấy nó, linh hồn tạm thời ân náu trong một 
sự sống tạm gọi là antarabhava?0. Họ nghĩ rằng người đó 
trở thành một linh hồn trong khoảng thời gian này. Tôi 
nghĩ rằng hầu hết mọi người nhận dạng một cuộc sống linh 
hồn bằng trung hữu (awarãbhava)?! này. Tuy nhiên, kiếp 
sống của một linh hồn là của một ngạ quý (pe/a). Điều này 


13 Leik-pya ở Myanmar. 

9 Antara = thời gian giữa hai sự kiện; bhava = đời sống. Vì vậy, nó có 
nghĩa là khoảng thời gian giữa cuộc sống này và cuộc sống tiếp theo. 

?! Ở giữa các hữu. 


Kamma - nghiệp vào lúc tử và tái tục 39 
không thê được thấy bằng mắt người; như vậy mọi người 
nghĩ rằng đó là một “linh hồn”. Có một người mà tôi biết 
có thể nhớ lại kiếp trước của vị ấy là một ngạ quỷ (peia) - 
và không phải là một gantabba. 


Ký ức nhớ lại từng là một nga quỷ (pe/2) 


Ông là một tăng sĩ Miễn Điện, U Sobhana, hiện đã ngoài 
80 tuổi. Ông ấy từng trú ở San Francisco với Sayadaw U 
Silananda. Ông kế cho tôi về kiếp trước ở cùng làng, 
nhưng ở một ngôi nhà khác: thế là ở kiếp trước của ông, 
một nhà; kiếp này, nhà kế. Ông ấy có thể nhớ tên trước 
đây của mình và tại sao mình chết. Ông có thể nhớ mọi 
việc: làm thế nào mình mắc bệnh và được điều trị trong 
bệnh viện. Nhưng ông ấy đã chết vì không thể chữa được. 
Ông nhớ lại những người mang tử thi của mình và thực 
hiện các nghi thức tang lễ. Sau đó, ông không thê nhớ điều 
gì đã xảy ra. Điều tiếp theo, ông có thể hồi tưởng là mình 
đang ngồi một mình dưới gốc cây, trong rừng sâu. Không 
có ai xung quanh. Rồi ông ấy nghe ai đó gọi tên mình. Ông 
đứng dậy nhìn và thấy một quý ông cưỡi một con ngựa 
trăng. 

-- “Hãy theo tôi”, người đàn ông ra lệnh. Thế là vị ấy làm 
theo. Khi họ hiện ra từ khu rừng, ông thấy rằng họ đã đến 
một ngôi làng. 

-- “Ô, đây là làng của tui”, ông ấy nói, vậy là ông đã nhận 
ra ngôi làng ở kiếp trước của mình. 


40 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 
Tại ngôi làng, người đàn ông chỉ ra một ngôi nhà: “ĐI vào 
ngôi nhà đó đữ”. 

VỊ tu sĩ nhận ra đó là nhà cũ của mình. Mặc dù ông đã cô 
găng vào nhưng không thê vì không ai cho ông vào. 


Rồi quý ông đã hướng dẫn ông ấy: “Nếu không thẻ, thì 
hãy vào ngôi nhà này.” 

VỊ lai, Đại đức được sinh ra ở đó. 

Vì hai kiếp sống của ông đã ở cùng một ngôi làng, nhiều 
người có thê nhớ ngày mắt của ông. Có hai tháng khoảng 
giữa hai kiếp sống này, tính đến lúc chín tháng trong tử 
cung của người mẹ. Ông ấy nghĩ rằng trong thời gian (hai 
tháng) đó, mình đã trở thành một ngạ quỷ (p/4) ngay sau 
khi chết. Đó là lý do tại sao khi làm một chúng sanh khác, 
ông vẫn có thê chứng kiến đám tang của chính mình - theo 
sau những người mang tử thi của mình đến nơi hỏa thiêu. 
Kế đến, thấy mình ngồi một mình trong rừng sâu: đó là 
ngạ quỷ (pea). Ông ấy không chờ đi đến một kiếp sống 
khác. 


Nhiều người tin vào một kiếp sông tạm là những người 
theo đạo Phật - nhưng với những quan điểm khác nhau. 
Tuy nhiên, nếu họ nghiên cứu thật kỹ những lời dạy của 
Đức Phật, họ sẽ thấy Ngài nói rằng sự tái tục có hiệu quả 
ngay tức thì một khi sự chết xảy ra. Ngài giải thích nó là 
vô gián duyên (anamarapaccayo}?2. Điều này để nói rằng 
sự tử trước tái tục mà không có bất kỳ khoảng thời gian 


2 Là một trong 24 duyên trong bộ Vị Trí (2ƒfhãna). 


Kamma - nghiệp vào lúc tử và tái tục 41 
nào xen giữa. Ngay sau tâm tử (cu) diệt, tâm tái tục 
(pafisandhi) sanh một lần. Giống như cắt nước băng dao, 
nó ngay lập tức được nối lại. 


Không có tình trạng chờ tạm thời hay thời gian chuyên tiếp 
như trong danh sách chờ đề sự thụ thai diễn ra. Nó không 
giống như những người du hành mà không có vé được đưa 
vào danh sách chờ. Những người mong muốn đến cõi nhân 
loại không cần vé hay chờ đợi đến lượt mình trong danh 
sách chờ. Nó không hoạt động theo cách này. 


Không có khoảng trống giữa sự tử và kiếp sống kế tiếp 


Sát-na tử của một người, thậm chí không có một giây trôi 
qua trước khi vị ấy được thụ thai. Nếu các yếu tố phù hợp 
hiện diện, thì do nghiệp lực, tâm tái tục của một người xuất 
hiện cùng một lúc ở nơi nghiệp ấy đang hiện diện - bất kế 
cách xa bao nhiêu. 


Nó giống như sóng vô tuyến truyền hình đến từ nước 
ngoài. Nhưng với thiết bị phù hợp để nhận tín hiệu, hình 
ảnh và âm thanh xuất hiện ngay lập tức. Điều đó cũng 
tương tự với phôi thai mới và người với tâm tử (cwfi c11a). 
Một khi tâm cuối này xảy ra - chỉ kéo dài trong một sát-na 
danh bằng sanh („»pađa), trụ (hi) và diệt (bhanga) — vào 
lúc diệt của nó, mà không có quảng thời gian nghỉ tâm kế 
tiếp theo sau là gantabba, là tâm làm việc thụ thai. Nó xuất 
hiện ở nơi đúng lúc để tái tục. Luôn có một nơi thích hợp 
để tìm thấy nó: ngay cả trong phòng thí nghiệm để tạo 
dòng vô tính. 


42 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 


Gantabba xuât hiện ra sao 


Trong pháp liên quan tương sinh (paficcasamuppada), 
Đức Phật đã dạy rằng nghiệp sản sanh (hay hành - 
sankhara) làm duyên cho thức tái tục: hành duyên thức 
(sankhãra paccaya viññãnam)®. Rồi, trong một môi 
tương quan khác, Ngài đã đề cập thức duyên danh sắc 
(viññãna paccaya nãma-ripam). Ö đây, thức (viññãna) 
dẫn đầu - không phải yếu tô trợ sanh. Khi thức sinh, các 
danh pháp (zzma) cùng sanh với nó và cùng với sắc 
nghiệp (ka/wmgja rũpa). Trong trường hợp này, danh pháp 
(nãma) chỉ đề cập đến các trạng thái sở hữu tâm (cefasika). 
Tất cả đều bị trợ tạo bởi nghiỆp. 


Chúng ta phải nói về hành (sazkhãra) này là pháp thuộc 
về kiếp trước. Thức (wiZZZna) quả mà nó trợ tạo thuộc về 
kiếp sau: chúng ta gọi nó là sự sanh ra một kiếp sống mới. 
Sự nối tiếp giữa hai kiếp sống ra sao? 


Bạn thấy sự tử xảy ra bằng tâm cuối cùng của sự sống của 
một người, là tâm tử (cưii cia). Nhưng sát-na sống cuối 
cùng không phải là sát-na tâm tử. Tử (cu) chỉ cho thấy sự 
kết thúc của tiễn trình tâm thức cuối cùng giỗng như ngọn 
lửa cuối cùng của đèn cầy. Đồng lực cận tử (maranäsanna 
javana) xảy ra trước, nó là then chốt. Tại sao những đồng 
lực avana) này chủ yếu là chúng bắt cảnh cuối cùng bị 


23 Ở đây sankhãra là hành động có ý chí hay cetanä, mà Đức Phật tuyên 
bố là nghiệp. 


Kamma - nghiệp vào lúc tử và tái tục 43 
trợ tạo bởi nghiệp (kamma)^†. Cảnh này trợ sanh sự tái tục 
vì nó sẽ tiêp tục đên kiêp sau mà không ngưng nghỉ. 


Vì sự diệt của tâm tử (cwfi cia), tầm tái tục sanh, bị trợ 
tạo bởi nghiệp. Tuy nhiên, không chỉ một mình nghiệp, nó 
phải có các duyên hộ trợ khác. Chúng là chỉ? Một là cảnh 
cuối có được bởi các đồng lực cận tử (maranasanna 
Javana). Nó đóng vai trò như một pháp ủng hộ. Nương vào 
nó, thức (viZñãna) xuất hiện. Không có bất kỳ cảnh nào để 
bắt, không có tâm (ca) nào có thể tồn tại. Trạng thái thực 
tính của nó là biết một cảnh. Không nghi ngờ răng nghiệp 
đã gây ra nó. Tuy nhiên, chỉ bằng cách nắm bắt cảnh do 
nghiệp. trợ tạo này - Vì nó sẽ giữ chặt một sợi dây được 
củng có - nó có thê xuất hiện. Nếu không thì không có sự 
tái tục (paƒisandh¡) nào có thể làm cho nó xuất hiện. 


Như vậy, cảnh này thuộc về cả hai kiếp sống. Nó bắt đầu 
ở kiếp trước và tiếp tục đến kiếp mới”, tạo thành một cầu 
nối. Không có cầu nối này, chúng ta không thể đi tiếp đến 
kiếp sau. 


Nói rằng, trước khi chết, người đó nhìn thấy một vật (rất mạnh). Như 
vậy, tiến trình tâm cuối của anh ta là một tiến trình lộ nhãn môn với 
một cảnh mạnh: Bhal- Bha2 - Bha3 - Pañcadvärävajjana - 
Cakkhuviñfñäna - Sampaticchana - Santirana -Votthabbana - Javana1 
— Javana2 - ... - Javana5 - Tadaärammanal - Tadãärammana2 - B - Cuti 
(sự tử) - Patisandhi (tái tục, sinh ra trong kiếp sống mới) - Bha - Bha 

.. Và v.v... Ở đây Bha là bhavanga. 

? Rồi sau đó, cảnh mới này trở thành cảnh quá khứ (của kiếp trước), 
được mang theo đến cả kiếp sau bởi tái tục (patisandhi), hữu phần 
(bhavanga) và tử (cuti) của nó. Do đó cảnh này quyết định cuộc sống 
mới của chúng ta. Nếu đó là một cảnh xấu (một cảnh đáng sợ, chẳng 
hạn), nó trợ sanh một quả xấu trong kiếp sau. 


44 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 
Trong các cõi 5 uân, chúng sanh không chỉ có cảnh, mà cả 
sắc vật (vafthu-ripa)?® hộ trợ phải hiện có, là pháp đóng 
vai trò làm nơi nương của tâm. Điều này nói răng phải có 
một vật đề tâm tái tục (pafisandhi) nương. Như vậy, bám 
vào cảnh như một dây phơi quần áo, cùng lúc tâm tái tục 
có thê nương vào sắc vật (vathu-ripa) là nơi nương. Với 
hai hộ trợ này, tâm tái tục (pa/isandhi) có thê thiết lập sự 
sống của nó. [Lưu ý rằng không phải mọi cõi hiện hữu đều 
có sắc vật (ua/thu-ripa) làm duyên hộ trợ, nhất là không 
phải trong cõi vô sắc (arữna), là nơi chúng sanh không có 
sắc (rupa).] 

Vì thế, khi tâm tử diệt, thức (viñ2ãna) tái tục xuất hiện mà 
không có bất kỳ khoảng trỗng nào vì tiễn trình danh pháp 
diễn ra không ngừng và không bị gián đoạn. Đây là sự khởi 
đầu của một kiếp sống mới như Đức Phật” đã giải thích. 


.— —= 


2% Ba loại sắc (ra) nghiệp xuất hiện cùng với danh pháp (ma) vào 
lúc thụ thai: thân thanh triệt (&ãJ⁄a pasãøda), ý vật (hadaya vafthu) và 
sắc tính (ø/ãva). Bốn sắc thanh triệt (øasãđa rữpa) khác (nhãn, nhĩ, tỷ, 
thiệt thanh triệt) chỉ xuất hiện sau đó. 

7 Bhava Sutta (A/iguitara Nikãya). 


Kamma - nghiệp vào lúc tử và tái tục 45 
VỊ. Tái Tục (Pafisandhi): 
Liên Kết Đến Luân Hồi (Samsara) 


Đối với tất cả chúng sinh có sự sông, nghiệp cung cấp một 
sự sống bằng cách trợ sanh một tâm tái tục (paƒisandhi 
cita)?8 cho mỗi và mọi người vào lúc tử. Trong việc kết 
hợp hai kiếp sống, tâm tái tục này cung cấp sự liên tục để 
tiền trình danh pháp không bị gián đoạn. 


Bằng hành động liên kết hai kiếp sống khác nhau, hai tiến 
trình danh pháp khác nhau - ví dụ, kiếp trước là một người 
nhân loại, một kiếp sống mới là một con chó - chúng ta 
lang thang từ kiếp này sang kiếp khác trong các cõi của 
luân hồi (sưmsãra), tùy thuộc vào các duyên và tái tục 
(pafisandhi) khác nhau. Bằng tâm tái tục này, 31 cõi hiện 
hữu có thể được phân loại, giống như những tâm (cia) 
nảy được phân biệt trong việc trợ sanh tái tục. 


Tái tục (pafisandhi) bị trợ sanh bởi pháp bất thiện 
(aqkusala) 


Chúng ta hãy lấy tâm tái tục do pháp bắt thiện (ak„sala) 
trợ sanh: thâm tấn câu hành với thọ xả (upekkha 
sanfrana)?®. 11 nghiệp bất thiện (akusala kamma) có khả 


#8 Pati = một lần nữa, một lần nữa; sandhi = tham gia, đoàn kết. Là 

tác dụng của nghiệp, ý thức kết quả này giống như một hình ảnh phản 

chiếu không thể thay đổi. Nó cũng không thể được lặp lại một khi nó 

đã được đưa ra bởi nghiệp. 

? Đó là cùng một tâm (citta) trong tiến trình danh pháp. Nhưng vào 
lúc tái tục, nó không làm việc thẩm tra cảnh. Vì tên của nó là sai lệch, 
ở đây nó được gọi là thẩm tấn thọ xả (ekkhã santirana). 


46 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 
năng trợ sanh tâm (c7//2) này ngoại trừ tâm tương ưng điệu 
cử (wddhacca), là tâm không đủ sức mạnh đề trợ sanh một 
kiếp sống mới. Tái tục bất thiện (akusala pafisandh¡) này 
thì giống nhau so với tất cả chúng sanh trong bốn khổ cảnh 
(apãya). Tuy nhiên, đối với chúng sanh địa ngục, sự khổ 
là khắc nghiệt nhất. Bàng sanh khá hơn, khi so sánh. Mặt 
khác, ngạ quỷ (pefa) có nhiều thứ tốt hơn bàng sanh. Mặc 
dù tâm tái tục (pa/isandhi cia) là như nhau, tại sao có sự 
đa dạng chúng sanh sanh bằng tâm này? Đó là vì có những 
duyên khác nhau. 


Các pháp bất thiện (zk„sa/a) đã thực hiện bởi một cá nhân 
không giống như pháp bất thiện đã thực hiện bởi một 
người khác. Các loại quả rất khác nhau trong địa ngục. Các 
quả bất thiện (zkusala) không quá khác ở tái tục bàng 
sanh. Ác nghiệp ở một mức độ kém hơn đưa đến kiếp sống 
ngøạ qui (pe/a). Như vậy, vào lúc hoạt động, nghiệp có thê 
vận hành với tất cả khả năng hay giảm bớt sức mạnh. Do 
thấy mức độ của bất thiện (akusaia), kết quả có thể được 
đoán biết trước. Một mức độ cao mang lại sự tái tục trong 
một môi trường quyết liệt không kém như một ngọn núi 
lửa phun trào. Như vậy, có một mức độ: môi trường cực 
kỳ nóng, nóng hay không nóng tương ứng với mức độ bắt 
thiện (akusala). Còn có các tầng khác nhau của các cõi tùy 
theo mức độ bắt thiện. 


Dù có cùng tâm tái tục, chúng sanh ở các cõi khổ không 
có cùng sự trải nghiệm. Do đó, nhiều pháp bất thiện 
(akusala) khác nhau được thực hiện có sức mạnh khác 
nhau, mỗi loại có mức độ hay cấp độ riêng. 


Kamma - nghiệp vào lúc tử và tái tục 47 


Tái tục (paƒsandh¿) nhân loại 


Đối với mọi người, tâm tái tục của họ có thể là một trong 
chín loại: thâm tấn thọ xả quả thiện (#wsaia vipäka 
upekkhãä sanfrana) và tám đại quả (mahavipaka).3) Chư 
thên cũng được sanh bằng những tâm đại quả 
(mahavipaka ca) này. Tuy nhiên, các tâm (cia) này 
cùng loại hay chăng? Lần nữa, không có sự tương đồng 
trong việc trợ sanh quả của chúng. Một số người thì nghèo 
túng, còn một số người khác thì giàu có. Một số thì thông 
minh, trong khi những người khác thì không. Một số thì 
trường thọ, một số khác thì yếu thọ. Tại sao điều này như 
vậy? Đó là vì những gì họ đã làm trước đây không giống 
nhau. 


Trong tám đại quả (m„ahavipaRa), đầu tiên là mạnh nhất và 
tốt nhất với 3 nhân gồm có vô tham (ziobha), vô sân 
(adosa) và vô sĩ (amoha). Nếu nhân trí không hiện diện, 
thì duyên về sự sanh là 2 nhân (đwiheuka). Chỉ có vô tham 
(alobha) và vô sân (adosa) hiện diện, không giống như 3 
nhân (7/hefuka). Do đó, trong một hành động phước thiện 
(ví dụ, trong xả thí - đãna), khi trí dẫn dắt, phước đạt được 
gọi là thiện tương ưng trí (ñaa-sampayufta kusala). 
Không có vô si (zmoha), đó là thiện bất tương ưng trí 
(ñãna-vippayufIa kusala), thuộc loại ít hơn. 


3° Có tám bởi vì họ có thể với thọ hỷ hoặc thọ xả, tương ưng trí hoặc 
không, và vô dân hay hữu dẫn. 


48 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 
Đối với các loại thiện (kusai2z) khác nhau này vào lúc thụ 
tha1, các tư (cefanđ) tương ưng của chúng sẽ cho các loại 
quả tái tục (paƒisandhi) khác nhau. Đây là một định luật 
cô nhiên (zi„Zma) mà nghiệp sẽ trợ sanh quả của chúng ở 
dạng tương tự. Điều này nói rằng thiện 3 nhân (/iheuka 
kusala) sẽ gây ra quả tái tục 3 nhân (/:hefuka pafisandhì). 
Một thiện 2 nhân (đwihefuka kusala) sẽ trợ sanh một tâm 
tái tục 2 nhân. Như vậy, một loại nghiệp chỉ cho quả cùng 
loại. Đặt theo cách khác: thông qua nghiệp do bạn thực 
hiện, bạn sẽ nhận được quả tương ứng của nó. 


Kế đến, dù có trí hay không, một SỐ người luôn tự nhiên 
nhẹ lòng. Điều này là do thọ hỷ (somanassa) vượt trội 
trong tâm tái tục. Họ được tái tục câu hành hỷ trên cơ sở 
này. Những người có thọ xả (ekkhä) hầu như không có 
khuynh hướng mỉm cười. Cử chỉ, thái độ của họ thường 
hơi khoan thai, không vui vẻ. Hiểm có cười vui. Như vậy, 
thông qua chỉ thọ, sự khác biệt giữa mọi người có thê được 
thấy. Bạn thuộc dạng nào? 


Đức Phật được sinh bằng tâm đại quả (mahãvipäka citt4) 
thứ nhất, câu hành hý, tương ưng trí, vô dẫn (somanassa 
sahagdfa, ñãng-sampayufta, asankharika). Tuy nhiên, 
một số học giả Abhidhamma ở SriLanka cho rằng tái tục 
(pafisandhi) của Cñác hành giả (Siddhattha bodhisaffa) 
không thể là câu hành hỷ (somanassa) vì Ngài luôn luôn 
điềm tĩnh và chín chắn trong mọi việc mà Ngài đã làm. 
Tâm tái tục chỉ có thể câu hành với xả (upekkha). Tuy 
nhiên, nhiều người khác không đồng ý. Đây là lý do tại 
sao các thuật ngữ sau đây được sử dụng để ca tụng Đức 


Kamma - nghiệp vào lúc tử và tái tục 49 
Phật: piyamukha - khuôn mặt của Đức Phật luôn được 
sáng ngời với một nụ cười hạnh phúc. Ngay cả khi nói 
chuyện, Ngài có thói quen mỉm cười trước khi nói. Sukha 
sambhãsa: Thật dễ dàng và vui khi trò chuyện với Ngài. 
Đối với người không có nhân trí, họ cần thời gian để hiểu 
bất kỳ vẫn đề thông thường nào, không thể đưa ra câu trả 
lời tự nhiên, không ngượng ngập hay những giải pháp 
nhanh. Những người có nhân trí thì sắc bén hơn. Chúng ta 
gọi những người như vậy là sáng dạ, nhanh trí hay khả 
năng chỉ số thông minh cao. Họ có thể hiểu nhanh, danh 
pháp nhanh nhẹn vì tương ưng trí (74'a-sampayuffa) vào 
lúc thụ thai. Nó được công nhận rằng chỉ có người 3 nhân 
(ihetuka) cỗ gắng trong thiền mới có thể nhận ra Thánh 
pháp. Những người có duyên bất tương ưng trí (ñãna- 
vippayufía) sẽ không có khả năng vươn tới mức đó. (Tuy 
nhiên, những nỗ lực của họ sẽ không vô ích. Đến một mức 
độ nhất định có thể đạt được sự tiến bộ.) 


Bên cạnh những tâm đại quả (mahãvipäka), có tâm thắm 
tấn thọ xả vô nhân (ahefuka upekkhä sanfrana cửa). 
Người sinh băng tâm này bị dị tật về thân hay tâm. Trong 
tử cung, họ đã bị mù, điếc, nghĩa là với một khiếm khuyết 
bẩm sinh. Không giống như đại quả (mahãvipäka), tái tục 
(pafisandhi) của họ bị trợ tạo bởi nghiệp với sức mạnh yếu. 
Như vậy, mặc dù lợi thế của việc tái tục nhân loại, nhưng 
nó là loại thấp. 


Những gì ban đầu được đưa ra bởi nghiệp không thê thay 
đổi. Chăng hạn, một người với duyên 2 nhân sẽ không có 


50 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 
khả năng đưa lên cấp bậc cao hơn bằng cách có được nhân 
trí. Vị ấy cũng không thể thay đổi tính khí của bản thân. 
Như vậy, tùy theo nghiệp của một người đã thực hiện, vị 
ấy sẽ được đưa đến đích của họ trong kiếp sống. Những 
người xuất hiện trong cõi nhân loại và cõi trời đã làm 
những thiện hạnh như xả thí (đãna), tuần theo giới (s¡/2) 
và tu tập thiền. Những người đã phạm vào những ác hạnh 
(duccarita) sẽ đến các khỗ cảnh. 


=“. 





Kamma - nghiệp vào lúc tử và tái tục 51 
VII. U Ba và Maung Hla: 
Hai Người Khác Nhau Hay Giống Nhau? 


Lưu ý đến trường hợp của U Ba, vào lúc vị ấy chết được 
tái tục làm Maung Hla. Đứa bé này có thể nhớ lại kiếp 
trước của mình: “Tôi đã trở lại. Tôi nhớ tôi từng là người 
đàn ông gọi là U Ba ở kiếp sống ấy.” 


Sự tái tục xảy ra ngay sau khi tử của U Ba ra sao 


Ông lão này trở bịnh đến gân chết. Lúc bấy giờ, những gì 
là yêu tố chính quyết định dạng tử mà ông sẽ có khi đang 
trong hôn mê? Đây là vô minh (avi/a), ái (fanhđ) và 
nghiệp (kammna). Một trong những nghiệp trước đây trong 
quá khứ của vị ây hiện ra làm một cảnh vượt trội trong tâm 
vừa lúc vị ấy sắp chết. Cảnh này lấn át tâm vị ấy ngay cả 
khi vị ấy nằm bắt tỉnh. Vô minh (vi) sau đó che đậy 
thực tính của cảnh cuối cùng này. Do tác động của ái 
(tanhä), U Ba hài lòng với nó, tâm nghiêng hướng về nó. 
Với sự diệt của tâm này, tâm tử (ew¡) sanh. Sắc do nghiệp 
trợ sanh đi đến dừng lại, bấy giờ nghiệp cho kiếp sống này 
kết thúc. 


Vào sát-na này, do nghiệp lực của hành (sa»khära) đây đi 
và những pháp trợ giúp của nó, tâm tái tục xuất hiện ở kiếp 
sống khác. Tâm (ca) này cũng lấy những hành động quá 
khứ của U Ba làm cảnh của nó. (Bạn nên lưu ý rằng không 
có tâm nào có thê sanh mà không có cảnh.) Theo cách này, 
khi sự sông kết thúc với U Ba, cảnh cuối cùng nhận được 
trong hôn mê của vị ấy lại xuất hiện trong sự sống khác - 


52 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 
Maung Hla. Đây là cách một mối tương quan tồn tại giữa 
hai người này. Cảnh này được lẫy từ sự tôn tại của U Ba 
cùng với nghiệp mới bắt đầu ở lúc tái tục của Maung Hla. 


Khi tâm tử (cưfi cửa) của U Ba diệt, tâm tái tục 
(pafisandhi cia) của Maung Hla bắt đầu. Chừng nào tâm 
tử (cưfi cia) của U Ba vẫn chưa diệt, tâm tái tục của 
Maung Hla chưa thể xuất hiện. Sự diệt của tâm tử này là 
duyên để tâm tái tục của Maung Hla sanh. Trong bộ Vị trí 
(Pafthäna), điều này được gọi là sức mạnh vô gián 
(anantarasaffi): chỉ sau khi một tâm biến mất, tâm kế tiếp 
mới có thê xuất hiện”!. 

Tuy nhiên, trước sự tử của U Ba, Maung Hla vẫn chưa tồn 
tại. Như vậy, sự tồn tại của Maung Hla và U Ba có thê nói 
là một dòng. Chỉ có một dòng trong tiến trình danh pháp. 


Tâm tử (cui) có thể trở thành tâm tái tục hay chăng? 


Tâm tử của U Ba có thể trở thành tâm tái tục (paƒisandhi 
cia) của Maung Hla hay chăng? Không thể, vì tâm tử 
(cuf¡ cia) này là do một trong những nghiệp quá khứ của 
U Ba. Khi U Ba được thụ thai, tâm tái tục sanh do nghiệp 
ở kiếp trước của vị ấy. Nghiệp ấy trợ sanh quả của nó ở 
kiếp sống của U Ba. Do đó, tâm tái tục (pa/isanđhi), hữu 
phần (bhavanga) và tử (cufi) của U Ba là chư pháp quả3°. 


3! Do bởi anantara paccayo, samanantara paccayo, natthi paccayo và 
vigata paccayo. 
3 Những tâm (2) này chia sẻ cùng một cảnh mà nghiệp đã tạo ra. 


Kamma - nghiệp vào lúc tử và tái tục 53 
Nói rằng tâm tái tục của U Ba là một tâm đại quả bất tương 
ưng trí (ñãna-vippayutta mahãvipäka). Trong suốt kiếp 
sống, ông đã nghe thuyết pháp, thiền và nghiên cứu học 
Phật pháp. Ông cũng thực hiện những phước nghiệp. Vì 
tâm tái tục (pafisandhi cira) của vị ây là tâm bất tương 
ưng trí, nên tâm tử (cưi ciffa) của vị ấy cũng vậy. Vào lúc 
tử của ông ấy, vì tâm tử (cuii cira) đã điệt nên ngay sau là 
tâm tái tục (paƒisanđh¡) sanh, câu hành hỷ (sørnanassa 
sahagzara) và tương ưng trí (ñãna-sampayuffa). Đây là do 
sức mạnh của nghiệp thiện của những thiện hạnh của vị ây 
đã cho quả của nó vào lúc tử. 

Như vậy, tâm tái tục của Maung Hla tương ưng với trí 
trong khi tâm tử của U Ba là bất tương ưng trí. Do đó, hai 
người là giỗng nhau hay chăng? Không, cho rằng nghiệp 
đã gây ra sự khác biệt. Đó là điều không thể mà tâm tử 
(cufi cita) của U Ba có thê được truyền lại để trở thành 
tâm tái tục (paƒisandhi) của Maung Hla. Nếu nó là như 
vậy, thì cả hai sẽ là y hệt nhau. Chỉ có những quả của 
nghiệp tốt và xấu do U Ba thực hiện là Maung Hla phải 
hứng chịu. 


Cùng một người hay những người khác nhau? 


U Ba trong kiếp này đã qua đời. Trong sự hiện hữu đó, 
Maung Hla đã hình thành. Tất cả những gì U Ba đã làm, 
nghiệp lực sẽ được chịu bởi Maung Hla - vị ấy sẽ phải chịu 
quả. Có phải hai người này thực sự là cùng một người? 
Không, họ không giống nhau. Vậy họ là hai người khác 
nhau phải chăng? Không, họ cũng không phải là hai người 


54 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 
khác nhau. Những gì có thể nói là chúng được kết nỗi bởi 
nhân và quả trong một dòng tâm thức sanh và diệt thông 
thường và không gián đoạn. 


Tâm sanh do các duyên. Trước đó, nó không ở nơi nào, nó 
chỉ có một lực tiềm tàng. Vừa sanh, nó diệt ngay tức thì 
khi các duyên ngừng lại. Như vậy, dòng tâm là một dòng 
chảy liên tục của các tâm (ca) sanh và diệt. Hiện tượng 
này được nguyên bản gọi là tiến trình liên tiếp (samari), 
luôn dời đôi. 

Nghe giọng nói của tôi khi tôi nói. Rõ ràng là âm thanh 
liên tục biến mất. Âm thanh của từ trước đã biến mất để 
theo sau là từ kế tiếp. Mỗi âm thanh xuất hiện dựa trên 
nhân riêng của nó. Giả sử trong việc đọc thuộc lòng A, B, 
C, D... Sau khi A được phát âm, âm thanh A diệt. Ngay 
sau đó âm thanh B xuất hiện, dựa trên nhân của riêng nó 
và không phải vì A. Tương tự như vậy không phải vì vậy 
mà C sanh do âm thanh B, mà do nhân của riêng nó. Cả 
âm thanh D không sanh vì là quả của C, mà do nhân và 
duyên của riêng nó. 

Đây là cách tử và tái tục xảy ra, do nhân và duyên của 
chúng giống như những âm thanh của A, B, C,... 


Ví dụ, trong tiễn trình tâm biết một cảnh sắc, sau khi tâm 
khai ngũ môn (?añcadvaravajjana ciffa) đã diệt, ngay sau 
đó là nhãn thức (cakkhu-viññana) hiện diện. Nó không vì 
mục đích để nhãn thức này xuất hiện do khai ngũ môn. Kế 
đến, vào lúc nhãn thức biến mất, tâm tiếp thâu 


Kamma - nghiệp vào lúc tử và tái tục 55 
(sampaficchana cữfa) xuât hiện. Một lần nữa, nó không 
sanh do nhãn thức. 


Theo cách này, nó là một tiến trình không gián đoạn: tâm 
trước biến mất đề được theo sau bởi sự sanh của tâm tiếp 
theo?3. Chúng ta có thê so sánh U Ba với tâm khai ngũ môn 
và Maung Hla với nhãn thức vì hai thứ này là một dòng. 
Họ chia sẻ những kinh nghiệm và tình huống tương tự 
trong dòng đơn độc này. Tuy nhiên, chúng ta không thể 
nói răng chỉ có một người. Thực tính là như thế, là có một 
sự khác biệt giữa hai người. 

Không ngạc nhiên khi Đức Phật nói rằng điều này thật khó 
hiểu. Không biết thực tính của sự sanh và diệt trong tiễn 
trình danh pháp này, chúng ta - còn là Phật tử - có thể sẵn 
lòng chấp nhận quan niệm tái tục hay đầu thai. 


=—= ` 


33 Trật tự không thể bị bác bỏ là một định luật tâm (##a ⁄⁄Zma). Nó 
như thứ tự theo mùa của xuân, hạ, thu, đông. Không ai tạo ra các 
trật tự như vậy, chỉ có mối liên quan nhân và quả. Như lái một xe ô 
tô: không chỉ là người lái xe. Anh ta không thể làm như vậy nếu một 
số bộ phận bị thiếu chẳng hạn như bánh xe, xăng. Đức Phật không 
tạo ra định luật (⁄⁄Zma) này. Ngài chỉ khám phá và đặt tên cho trật 
tự của tiến trình danh pháp này qua sức mạnh của trí và danh pháp 
của Ngài. 


56 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 


VII. Ai Bị Tái Tục? 


Theo đúng cách thượng tọa sư (7eravađa) chúng ta nói: 
“Người nào tử thì người ấy tái tục”, là một phần của lời 
nói thông thường. Nhưng ai là người chuyền từ kiếp này 
sang kiếp kế tiếp? 


Ai lang thang trong vòng luân hồi (sasãr2)? 

Ở mức độ hời hợt, cả Phật giáo và Hindu giáo đều có 
chung các thuật ngữ như luân hồi (szzsãra), nghiệp và 
quả của nghiệp (kazzn4.). Tuy nhiên, có một sự khác biệt 
lớn trong quan điểm về cách chúng sanh hữu tưởng lang 
thang trong vòng luân hồi. 


Trong Hindu giáo, ngã (z7) là người đang lang thang 
xuyên suốt vòng luân hồi (samsãra). Atfa (ta, tự ngã hay 
linh hồn) này được gọi bằng vài tên khác nhau. Ví dụ, 
người Hindu dùng thuật ngữ “z/zman”, nghĩa là linh hồn 
riêng là sự sáng tạo của Phạm thiên (Braiưna) hay linh hồn 
phô thông. Theo quan điểm của họ, tất cả các chúng sanh 
có sự sông sở hữu một thực thể thường hăng là công trình 
của Tạo hóa. [Sự giải thoát (mokkha) được nhận ra khi 
linh hỗn cá nhân này hợp nhất với Phạm thiên (Brahma). ] 
Luân hồi (sưmsära) và nghiệp (kammna) được giải thích từ 
khía cạnh của linh hồn: việc đã thực hiện bởi z/z là nghiệp 
(kamma). Như vậy, đây là một sự khác biệt lớn với học 
thuyết nghiệp của Hindu. 


Kamma - nghiệp vào lúc tử và tái tục 57 
Mặt khác, Đức Phật giải thích nghiệp (kazzma) mà không 
có ngã (z/a), là vô ngã (anarra), không giỗng như các tôn 
giáo khác. Điểm này rất quan trọng. Mặt khác, bạn có thê 
bị nhằm lẫn về thuật ngữ và nghĩ rằng Đức Phật bắt nguồn 
từ Hindu giáo như một số người Hindu giáo đã tự nhận. 
Trong Phật giá Nguyên Thủy (75eravada 
Buddhasãsana) không có Chúa trời sáng tạo hay linh hồn 
phổ thông nào tạo ra tự ngã (z2). Không có thực thể 
thường hăng nào lang thang trong vòng luân hồi (sđ/sãra) 
thực hiện nghiệp. Thay vì một linh hồn chỉ có năm uân?* 
tâm và thân. Không ai tạo ra chúng. Chúng không thể tồn 
tại mãi mãi vì chúng luôn thay đổi trong một tiến trình liên 
tục sanh và diệt. 


Tuy vậy, thật khó để nhận ra điểm này băng suy nghĩ thông 
thường. Nếu không hiểu rõ vấn đề, một người sẽ chỉ bị làm 
rỗi hơn bằng các học thuyết của Hindu giáo và nhiều tông 
phái Phật giáo khác nhau. 


Tu sĩ Sãti 


Có một lần vào thời Đức Phật, một vị tu sĩ tên là Sãti tự 
nhận đã hiểu những øì đức Phật dạy về luân hồi (samsãra) 
và nghiệp (kammna): “Theo những gì tôi hiểu, đó là linh 
hồn trong thân và tâm của một người đàn ông nói hay 
làm.” (Theo Hindu giáo, atta sử dụng cả thân và tâm để 
nói hay hành động. Đây là thuộc về ngã (øfaniya), có 
nghĩa là thực thê thường hăng làm chủ cả thân và tâm.) 


3 Sắc, thọ, tưởng, danh hành và thức uẩn. 


58 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 
Lấy ví dụ về một xe ô tô. Lái nó, người chủ có thê đi bất 
cứ nơi nảo vị ấy thích. Theo cách tương tự, tự ngã (z4) 
là chủ của thân. Nó là người nói, cảm thọ và hứng chịu, 
người có hỷ hay ưu và người hưởng. Đây là cách Sãti nhìn 
thấy nó: linh hỗn hứng chịu cả hạnh phúc và bất hạnh là 
người truyền từ kiếp này sang kiếp khác. Nghĩ răng đây là 
quan điểm của một tu sĩ trong thời Đức Phật. 


“Tadeva viNfanam sarmsarar`, chính là lời của vỊ ây về 
những øì gọi là tâm thường hằng lang thang trong vòng 
luân hồi bằng cách đầu thai từ thân này sang thân khác, 
kiếp này sang kiếp khác. 


Nghe điều này, các tu sĩ khác nói: “Không nên nói như thế. 
Đây không phải là quan điểm của Phật giáo”. Vây quanh 
vị ấy, họ cô găng giải thích những gì là cái thấy đúng. SatIi 
đã không bị thuyết phục. Do điều này, họ đã đưa vị ấy đến 
Đức Phật, rồi Ngài hỏi vị ấy: “Ông đã nói về thức 
(viññãna). Ông đang nói đến thức (vi8ñãna) nào?” 

-- “Vado vedeyyo. Đó là tâm, là pháp nói, cảm thọ và hứng 
chịu những quả của nghiệp cả thiện và ác.” 

Sãti chỉ nói một tín đồ Hindu giáo tin dù ông là một tu sĩ 
Phật giáo. 

Rồi Đức Phật nói: “Làm sao ông đi đến sự hiểu biết như 
vậy về những gì ta đã dạy? Ta đã giải thích răng tâm sanh 
do các duyên35. Nó không thường hằng. Nó sanh dựa vào 
nhân. Không có nhân, nó sẽ sanh hay không?” 


3 Viññanam paticcasamuppannam. 


Kamma - nghiệp vào lúc tử và tái tục 59 


-- “Không, nó sẽ không sanh, bạch Ngài.” 


Đó là lý do tại sao trong duyên khởi (paficca- 
samuppannd), “paficca” nghĩa là do nương vào, và 
“sarmuppanna” đi đến sanh. Tâm xuất hiện do nương vào 
nhân. Không có nhân, nó không xảy ra. 


Đức Phật đã giải thích cách nhãn thức sanh. Khi cảnh sắc 
xúc chạm nhãn thanh triệt, nhãn thức sanh. Nếu hai pháp 
này không gặp nhau, liệu nhãn thức có sanh hay không? 
Không, nó sẽ không sanh. Tương tự, khi âm thanh xúc 
chạm nhĩ thanh triệt, khi ây nhĩ thức sanh. Khi mùi xúc 
chạm tỷ thanh triệt, tỷ thức sanh. Khi vị xúc chạm thiệt 
thanh triệt, thiệt thức sanh. Khi cảnh xúc xúc chạm thân 
thanh triệt, thân thức sanh. Rồi khi ý kết hợp với một cảnh 
pháp, ý thức xuất hiện. 


Khi ông cô gắng để quan sát một cách cân thận các duyên 
này, ông sẽ thấy rằng cảnh thì không thường hằng: trở nên 
rõ ràng, rồi nó diệt. Kế đến, là nhãn thanh triệt thì thường 
hăng phải chăng? Không có, nó không thường hằng. 
Tương tự, âm thanh một khi nó sanh, nó diệt một cách rõ 
ràng. Nhĩ thanh triệt mà tiếp nhận âm thanh này thì không 
thường hằng. Dựa trên những duyên vô thường như vậy, 
làm sao tâm quả có thể là thường hằng? 


Theo Đức Phật, đối với một pháp chỉ sanh rồi diệt, làm sao 
nó có thể chuyên từ một kiếp sang kiếp kế tiếp??35 Trước 
khi nó có thể thực hiện một sự dời chuyền, nó đã diệt dứt. 


3% Anicca sambhũtam kuto niccam bhavissati. 


60 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 
Bât châp sự giải thích của Đức Phật, quan điêm sai trái của 
Sati không thê bị xua tan. 


Không có ai vào lúc hành động (làm) 


Sãti không thể hiểu được khái niệm về nghiệp (kamma) 
mà không có ngã (4): ai là người hành động và ai là 
người hứng chịu quả của nghiệp? Theo các tôn giáo khác, 
ngã (47/4) hành động và ngã (27/4) nhận lãnh quả là một. 
Ngay cả trong thời của Đức Phật, một số tu sĩ cũng nghĩ 
theo cách này: nếu không có ngã (z4), ai sẽ hứng chịu 
quả của nghiệp? Một tu sĩ nêu lên những câu hỏi này””: 
“Không có ngã (a2). làm sao nghiệp có thê mang lại quả? 
Không có ngã (4/4), ai gầy ra nghiệp? Và ai nhận quả của 
nghiệp?” 

Phật tử phải thấy rÕ rằng đó chỉ là hiện tượng. Hiện tượng 
hành động, hiện tượng nhận lãnh. Không có người làm”?Š, 
không có người hứng chịu và không có ngã (z4). Đó là 
sự thấy đúng. Nghĩa là trong một cách hiện tượng thực 
hiện nghiệp thiện và ác. Do đó, quả của nghiệp xuất hiện 
cho quá trình này. Mỗi chúng ta đều có quá trình riêng 
biệt. Nó chịu trách nhiệm cho bắt cứ điều gì chúng ta làm. 
Đức Phật hỏi: “Làm sao để nhận diện chư pháp hành 
(sankhara) luôn hoạt động như ngã (4/4)? 


3 Trong Samyutta Nikãya. 

38 Không có người thực hiện một hành động hoặc một người gặt hái kết 
quả của hành động đó; hiện tượng một mình chảy vào - không có quan 
điểm nào khác ngoài điều này là đúng. Trong Thanh Tịnh Đạo, XIX, 20. 


Kamma - nghiệp vào lúc tử và tái tục 61 
Đối với nhiều thượng tọa sư (7*»eraväda), Sãti có một 
quan điểm đúng là khá khó khăn. Không chỉ là vẫn đề khó 
hiểu. Nhiều người trong số họ đã bị ảnh hưởng bởi các 
quan điểm khác nhau của các tôn giáo khác. 


Sự đầu thai hay tái tục? 


Nếu bạn đã tìm từ “đầu thai” trong từ điển Cambridge, bạn 
sẽ tìm thấy một sự liên quan đến thuật ngữ “linh hồn”. 
Cụm từ này ám chỉ đến ngã (z2) mà chúng ta đang thảo 
luận. Theo từ điển, người Hindu giáo và Phật tử (có lẽ 
nghĩa là Phật tử Tây Tạng) tin vào “đầu thai”: vào lúc tử, 
linh hỗn của một người thường hằng đi vào thân khác. Khi 
thân trở nên không còn dùng được nữa, linh hồn đi tiếp 
đến một thân mới. Vào lúc chuyển đôi, ai lựa chọn? Đó là 
nghiệp quyết định việc chuyên đổi từ kiếp này sang kiếp 
khác. Cho đến đây, điều này phù hợp với Phật giáo 
Nguyên Thủy (Buddhasasanatheravada). Tuy nhiên, aI là 
người đi đến kiếp sống kế tiếp? Tại điểm này, chúng ta 
phải nhận ra sự khác biệt cơ bản. Không có ai có thể được 
tái sinh. Không có linh hồn bất diệt như vậy chuyền từ một 
thân vào lúc tử sang thân kế tiếp. Tuy nhiên, nhiều người 
có quan niệm răng vào lúc tử, linh hỗn từ bỏ thân để lấy 
một thân mới. Niềm tin này là phố biến trong nhiều trường 
phái mang danh “Phật giáo” và trong số những cá nhân 
như tu sĩ Sãti. Quan niệm này được thể hiện trong các ví 
dụ như vầy: về một chú chim nhỏ được thay đổi và bay đi; 
về một người thay quần áo cũ cho những người mới; hay 
người chuyển từ ngôi nhà cũ sang nhà khác của vị ấy. 


62 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 
Tương tự, ngã (a4) của vị ấy rời khỏi thân vào lúc tử đi 
đến một thân mới. Đây là cách nó được thừa nhận theo 
Hindu giáo và nhiều trường phái mang danh “Phật giáo”. 


Phật tử Tây Tạng kiên quyết giữ vững quan niệm “đầu 
thai” mặc dù họ chấp nhận Phật pháp (Buddhadhamma). 
Những giáo lý về luân hồi (sưmsãra) và nghiệp (kamưna) 
của họ đã được trộn lẫn với những niềm tin trái ngược với 
giáo lý nguyên thủy như Đức Phật đã dạy. Nếu chúng ta 
không từng trải hay thích nghi như Phật tử Theravada, 
chúng ta có thể đi theo những tín đồ Phật giáo Tây Tạng 
này về việc tu tập của họ: học cách tụng “Om man1 padme 
hum” (bên trong hoa sen là ngọc ruby39). Thần chú này 
liên quan đến “đầu thai” vì trong Phật giáo Tây Tạng nó 
có xu hướng ưu tiên nhất. 


“Đầu thai” không có chỗ trong Phật giáo Nguyên Thủy mà 
chỉ duy trì mối liên quan nhân và quả. Thay vào đó, những 
gì được chấp nhận là thuật ngữ “tái tục” (punabbhavo). 
Trong sự nối lại sự sống, nó không phải là cùng một người 
mà cũng không phải là hoàn toàn người khác?°. Quan niệm 
rằng người đã tử là một lần nữa sanh làm một người mới. 
Mặc dù có một mối liên quan giữa hai người, nó không 
với mục đích để cho người đã chết hồi sinh lần nữa làm 
chúng sanh mới này. 


Theo Đức Phật, chỉ có tâm và thân. Năm uâẫn cấu tạo nên 
một người thì vô ngã (ana/a). Bên cạnh những pháp này 


3 Mani= ngọc ruby; padme = sen. 
#0 Na ca so na can añño. (In Milindapañha Pä|i.) 


Kamma - nghiệp vào lúc tử và tái tục 63 
ra có gì khác? Không có gì khác cả. Đức Phật đã chỉ ra 
rằng những người năm giữ quan niệm sai đã nhận ra một 
trong những uấn này là một thực thể thường hằng. Tuy 
nhiên, nếu chúng ta nghiên cứu những uân này, chúng ta 
sẽ không tìm thấy bắt cứ thứ gì — bên trong và bên ngoài — 
là một thực tính thường hằng. Không thể tìm thấy ngã 
(aa) ở nơi nào: đây là những gì Đức Phật đã tuyên bồ rõ 
ràng. Trong thế gian này, không có một sắc nào thường 
hăng dù nhỏ nhất. 


Tuy nhiên, nó dễ hơn đối với những người có quan điểm 
về ngã (z4) giải thích về luân hồi (sưmsära) cho mọi 
người. Đây là vì họ có thê dùng ví dụ về việc thay thế một 
thân suy nhược, hư hoại bằng một mô hình mới. Nương 
vào nghiệp, người thực hiện nhiều thiện hạnh sẽ có được 
một thân tốt: như một người nhân loại hay một vỊ trời. Nếu 
không, vị ấy sẽ trở thành một trong những loài bàng sanh 
hay ngạ quỷ (pea) chăng hạn. 


Trong những vấn đề về tái tục như vậy, Đức Phật nói rằng 
nó cực kỳ khó để làm cho bất kỳ người bình thường nào 
hiểu được. Thậm chí nhiều thượng tọa sư (7»heravada) bối 
rỗi trước các quan niệm về đầu thai và cái thấy thường 
hẳn Ø (sassafa difthï) với niềm tin của họ. Nhiều người thực 
hiện các thiện hạnh với ý định thu về lợi ích ở kiếp sống 
tiếp sau của họ. Không có khả năng thiền quán, nhất là 
không có hướng phát triển trong tương lai về tuệ quán 
(vipassana), rất dễ có những quan điểm sai lầm này. Như 
vậy, như tu sĩ Sãt, nhiều người nghĩ rằng tâm là một thực 
thê thường hằng lang thang trong vòng luân hồi (sđnsãra). 


64 


Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 


“=—— —= 


Kamma - nghiệp vào lúc tử và tái tục 65 


IX. Làm Sao Để Dừng Lại Nghiệp (Kamna) 


Trong vòng luân hồi (sưmsãr2), nhiều nghiệp (kammna) 
khác nhau đã được tích lũy trong chúng ta. Chắng hạn một 
cây mang hàng ngàn quả mỗi lần. Nếu tất cả những hạt 
giống này mọc được lên thành cây, điều gì sẽ xảy ra? 
Chúng ta sẽ ở trong rừng sâu. Nhưng không phải tất cả các 
hạt có thể phát triển. Theo cùng cách, không phải tất cả 
các nghiệp đã tích lũy trong chúng ta đều có thể trợ cho 
sanh quả của chúng. Chỉ một số ít sẽ có cơ hội. Một số trở 
nên vô hiệu. Những nghiệp khác không có cơ hội để trợ 
sanh quả của chúng. Nếu không, chúng ta không có cách 
nào để thoát khỏi nghiệp. 

Thật ra, trước tiên, chúng ta phải hiểu rằng nghiệp 
(kamma) không thê bị loại bỏ trực tiếp. Những gì đã được 
thực hiện không thể bị tháo gỡ. Có thể nào chúng ta thay 
đổi những øì đã xảy ra hôm qua? Có thể nào chúng ta mang 
nó trở lại hay không? Không, chúng ta không thể vì nó 
không còn nữa. Không thê thay đổi những gì đã được thực 
hiện. 


Những cách dừng lại nghiệp 


Tắt cả các tôn giáo đều có những quan niệm và cách dừng 
lại nghiệp của riêng họ. Đối với người tin theo Kitô giáo, 
Chúa Giêsu xóa bỏ nghiệp của họ và cứu mạng họ. Một 
người xấu cũng có thê được cứu bởi Chúa Giêsu vào lúc 
tử do nhờ sự tha thứ. Băng cách hướng dẫn sống một đời 
sống trong sạch, cầu nguyện và xưng tội với linh mục hay 


66 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 
mục sư những lỗi lầm của họ, một người tin theo Kitô giáo 
có thê thoát khỏi nghiệp. 

Người Hồi giáo cầu nguyện năm lần một ngày - đó là 
nghiệp tốt. Họ cũng cử hành lễ Ramadan. Theo cách này, 
họ có thể loại bỏ nghiệp xấu. Jains (niganfha) (theo 
nguyên bản hợp với kinh điển của Phật giáo) tin rằng họ 
có thể ngăn chặn bất kỳ loại nghiệp mới nào, không chỉ 
những loại xấu. Nghiệp cũ đã tích lũy có thể được gỡ bỏ 
bởi thực hành khổ hạnh. Bằng cách này, họ tin rằng họ có 
thê thoát khỏi nghiệp và đạt đến giải thoát. 


Cầu nguyện có thể giúp hay chăng? 


Ở Ấn Độ, người Brahma có thói quen cầu nguyện bên tử 
thi: “Mong bạn được sinh ở cõi trời”. Tuy nhiên, theo Đức 
Phật!, những lời cầu nguyện không thể làm gì. Họ cũng 
không thể mang lại một cuộc sống tốt hơn hay cứu người 
khác. Điều øì xảy ra nếu một hòn đá nặng bị rơi trong 
nước? Nó sẽ chìm. Rồi giả sử nhiều người Brahma tụ tập 
lại để cầu nguyện: “Này hòn đá lớn, nổi lên. Này hòn đá 
lớn, nỗi lên.” Bằng cách cầu nguyện, đá sẽ nổi lên hay 
không? Cũng vậy đối với một người xấu. Giả sử chúng ta 
đã cầu nguyện cho vị ấy: “Xin hãy lên thiên đàng. Xin hãy 
lên thiên đàng. Mong bạn có một kiếp sống tốt hơn.” Nó 
sẽ không thể xảy ra. Rồi Đức Phật đã đưa ra một phép loại 
suy cho một người tốt: một nôồi bơ sữa trâu lỏng vỡ, rơi 
xuống nước. Các bơ sữa trâu lỏng nỗi lên mặt nước. Nhiều 


*! Gãmanisamyutta, Asibandhakaputta, Samyutta Nikãya. 


Kamma - nghiệp vào lúc tử và tái tục 67 
người tụ tập xung quanh đề câu nguyện: “Bơ sữa trâu lỏng, 
xin hãy chìm xuống. Xin hãy chìm.” Điều này cũng không 
thể xảy ra. Như vậy, cầu nguyện là không thẻ. 


Cách của Phật giáo 

Đức Phật luôn nói đến nghiệp (køzmmna) cùng với phiền não 
(kilesa) như một đôi. Mọi người thường chỉ đến một mình 
nghiệp. Nhưng không có phiền não, nghiệp trở nên biệt lập 
và không thể có tác dụng. Tóm lại, nếu các danh pháp 
phiền não diệt, nghiệp sẽ dứt. Nếu phiền não vẫn còn, 
nghiệp cũng sẽ còn. 


Bạn thấy, đây là vấn đề về liên quan tương sinh 
(paficcasamuppada) cho thấy toàn bức tranh của kiệp 

sống của chúng ta. Ở đây, Đức Phật đã chỉ định gốc phiền 
não (k/lesa) là vô minh (av774) trong vòng sanh và tử. Tư 
(cefana) hoạt động của hành (saøkhara) hay nghiệp 
(kamma) sanh tùy thuộc vô minh. Như vậy, “vô minh 
duyên hành (avi7a paccaya sankhar4) ”. Do vô mình của 
chúng ta, chúng ta hành động theo mong muốn của chúng 
ta, không biết những gì nên hay không nên được thực hiện. 
Hành (saøkhara) này trợ sanh nghiệp quả của thức 
(viñfñana), đó là một tâm tái tục (paƒ/isandh¡) của một kiếp 
sống mới. Như vậy, “hành duyên thức (sankhara paccaya 
viñnanam)”. Với những duyên đúng, mầm mống tái tục 
(pafisandhi) sẽ đầm chồi với danh sắc (nãma-ripa) sanh 
cùng với nó. Do đó, Đức Phật đã nói: “ “Thức duyên danh 
sắc (viññãna paccayä nãma-ripam)”. Rồi “danh sắc 
duyên sáu xứ („đma-ripa paccayä salãyafanarn)”: VỚI các 


68 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 
quyền tiếp xúc với thế giới bên ngoài là có thể. Chúng ta 
thấy, nghe, nghĩ, và v.v... Với tiếp xúc, thọ sanh. Chúng 
ta muốn ngày càng nhiều cảnh đáng mong mỏi. Ái xuất 
hiện. Sân hận phát triển với những cảnh không đáng mong 
mỏi. Rồi có “thọ duyên ái (vedanä paccayä tanhä)”. Tâm 
với ái (anhã) trở nên chiếm lĩnh mạnh mẽ cùng với sự 
chấp thủ („»ãđãna). Với hoàn cảnh này, có sự mong muốn 
cho sự sống tôn tại. Vì nghiệp tích lũy, qua đó, sự sanh sẽ 
xảy ra lần nữa. Do đó, sầu (soka), khóc (parideva), khô 
danh (dukkha), ưu (domanassa), đó là vấn đề sẽ đi theo 
sau. Như vậy, theo khía cạnh của pháp liên quan tương 
sinh (paficcasamuppäda): Những gì bắt đầu lại không phải 
là một thực thể thường hăng, mà chỉ là những hiện tượng 
đó là một khối khổ, bắt đầu bằng sĩ (moha). 


Như vậy, chu kỳ này xảy ra lặp đi lặp lại bằng sự tích lũy 
hành (saøkhara), như một cái cây theo mùa mang hoa, quả 
và hạt trong vòng tròn bắt tận. 


Nếu bạn không thích hạt giống và mong muốn thoát khỏi 
quá trình bất tận như vậy thì bạn phải cắt gốc rễ của cây. 
Không cần đốn ngã cây. Trong Dhammapäda có nói rằng 
nếu bạn thực hiện, để nguyên rễ, cây sẽ mọc lại không biết 
bao nhiêu lần. Nếu bạn không đoạn tận phiên não (kilesa), 
những danh pháp phiền não này sẽ xảy ra không biết bao 
nhiêu lần. Rễ là duyên hộ trợ chính: đó là gốc phiền não 
(kilesa) của cây luân hồi (samsära) của vô minh (avữ7a) 
và ái (anh). Nếu đoạn tận, quả hành (sazkhära) sẽ dứt. 
Do đó, sẽ không còn sản sanh hạt giống nữa. 


Kamma - nghiệp vào lúc tử và tái tục 69 


Đưa nghiệp đối kháng lại nghiệp 


Trong một số kinh, Đức Phật đã chỉ ra bảy chi phần giác 
ngộ (5ø//hanga) và nhóm tám Thánh đạo là nghiệp 
(kamma)'2. Những nghiệp này rất quan trọng vì chúng có 
thể phá hủy các nghiệp khác. Nó giống như một số người 
phải dùng thuốc kháng thể". Nhưng nếu nó được trợ sanh 
tự nhiên trong thân, thì thuốc như vậy là không cần thiết. 
Có phải vậy không? Đó là tự nhiên đến tự nhiên; đây là 
nghiệp đến nghiệp. Nếu chúng ta phát triển những chỉ 
phân giác ngộ và nhóm tám Thánh đạo này, chúng ta có 
thể thoát khỏi nghiệp. Rất mạnh mẽ, những pháp này 
không bao giờ trợ cho tái tục. Thay vào đó, chúng dẫn đến 
Nibbäana, phá hủy nghiệp trong vòng luân hồi (sđsãra). 


42 Theo Atthasaälini, 21 sở hữu tâm (ce£as⁄42) liên quan đến tư (ce£an8) 
hay động lực được gọi là nghiệp (&a/mma). Ba pháp bất thiện là sự tham 
dục (26/7), sân độc (byäpäda) và tà kiến (micchã ditthi). Thế thì sự 
vô tham dục (a/aøÐ//772), vô sân độc (abyäpäda) và chánh kiến (sammã 
đïffñnij thuộc về thiện (&usa/2a). Ngoài ra, còn có bảy chi phần giác ngộ 
và tám chi Thánh đạo. Có sự trùng khớp của một số sở hữu tâm 
(cetas/£a), ví dụ định (samãz/) thuộc cả giác chỉ (0ø/arga) và chỉ 
đạo (magga"122). Chánh kiến (sammaã Z⁄#⁄/) giống như trí (pañ/2) và 
trạch pháp giác chỉ (dhammavicaya samPo7/hariøa). Như Vậy, danh 
sách có thể bị giảm còn 17 sở hữu tâm (cefas/⁄4a), bao gồm cả tư 
(cetan8): 1. Chánh kiến (Sammã difhi 2. Chánh tư duy (Sammã 
sarikappa) 3. Chánh ngữ (.Sammã vãcã) 4. Chánh nghiệp (.Sammã 
kammar1a) 5. Chánh mạng (.Sammã ã7⁄a) 6. Chánh tỉnh tấn (.Sammã 
vãyãma) 7. Chánh niệm (.Sa/mma sati). 8. Chánh định (.Sarnmã samadlhi) 
9. Hỷ giác chỉ (Ø sambo//ariga) 10. Khinh an giác chi (Øassadh/ 
sambojhariga) 11. Xà giác chỉ ( Upekkhã sambo7/hariga) 12. Tham dục 
(A0ñ/7ha) 13. Sân độc (B/ãpãda) 14. Tà kiến (Micchã dtthi) 15. Vô 
tham dục (4nabñ/2) 16. Vô sân độc (40yãpaãda) 17. Tư ( Cetanâ). 

*# Một chất được cơ thể sản sanh trong máu để chống lại bệnh tật. 


70 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 
Tuy nhiên, chúng ta phải cần thận lưu ý rằng không phải 
tất cả các loại hỷ (p7) đều là nghiệp (kamna), chỉ những 
loại thuộc về giác chi (bojjhanga) ây. Hỷ (pïri) phối hợp 
với pháp bất thiện (ak„sala) không phải là nghiệp. Đức 
Phật cũng không bao giờ nói răng cần (v7zij;z) phối hợp 
với pháp bất thiện là nghiệp, chỉ có cần trong giác chi và 
chỉ đạo (agganga) là nghiệp. Tương tự, nhất hành 
(ekaggatä) (còn gọi là định - samädi) không thê được gọi 
là nghiệp khi nó được phối hợp với pháp bắt thiện. Đó là 
nghiệp chỉ vì nhất hành (ekaggzíã) trong giác chỉ 
(bojjhanga) và chi đạo (magganga). Đức Phật muốn nói 
rằng những sở hữu tâm (c/asika) này chỉ ở mức độ cao 
mới có thê đưa đến Nibbãna. 


Vào Lúc Đạo Ứng Cúng (Arahaffa-magsa) 


Bằng cách phát triển những chi phần này trong thiền, một 
điểm đạt được khi chúng được hoàn thiện đầy đủ (đặc biệt 
là trong việc hiểu đúng) và khi tất cả các danh phiền não 
bị cháy rụi. Pháp thiện (&„sai2) là pháp đối lập trực tiếp 
của pháp bắt thiện (ak„sala). Chỉ cần có pháp bắt thiện, 
pháp thiện sẽ vẫn còn. Nếu không còn pháp bát thiện nữa, 
pháp thiện thì không cân thiết. Vì nghiệp quả không còn 
duyên hộ trợ nữa. Nó giống như giữ một hạt giỗng trong 
một cái chai cách xa đất và nước. Đạo Ứng cúng 
(Arahatia-magsa) là thiện cao nhất xảy ra. Sau đó không 
còn thiện xuất hiện. (Thay vào có tố - kriya.) Bất cứ ai làm 
như vậy đã trở thành một bậc Ứng cúng (Araham?) với vô 
minh bị loại bỏ và dứt phiền não (kilesa nirodha). Như 


Kamma - nghiệp vào lúc tử và tái tục 71 
vậy, tâm đại tổ (mahäãjriya citta) của vị ấy giỗng như sự 
nở hoa của một cây hoa có gốc đã bị cắt. Rốt cuộc, cây sẽ 
teo lại và chết. Vì nghiệp không thể hoạt động trong vị ấy 
được nữa, những hành động của vị ấy giống như những 
hoa trên cây mà sẽ không kết trái. Những hành động của 
vị ấy không thê trợ sanh kiếp sau vì vị ấy không có bất kỳ 
danh phiền não nào. Mặc dù các tâm đại tố (mahakriya 
ciffa) của VỊ ấy có vô tham, vô sân và vô sĩ (alobha, adosa, 
amoha) đôi lập với tham, sân và s1 (lobha, dosa, moha), 
họ không còn kẻ thù nào đề đấu tranh. Ở một số nước luôn 
có hòa bình vì không có người chống đối để tiến hành đấu 
tranh. Dù có một đội quân, họ chỉ để phô trương. Theo 
cùng một cách mà vô tham, vô sân và vô s1 (alobha, adosa, 
amoha) phối hợp với tâm đại tổ (mahäkriya cifa) không 
còn kẻ thù để đấu tranh. Như vậy, nghiệp lực không thể 
tích lũy. Không giỗng như chúng ta, vì tiễn trình danh pháp 
của chúng ta có cả nhân thiện và bắt thiện, nghiệp lực như 
vậy tiếp tục tích lũy. 


Đối với bậc Ứng cúng (Araham) vào lúc tử - vì nghiệp 
không thể trợ sanh bất kỳ quả (vi;ãk2) nào - nghiệp quả 
cũng dứt. Tất cả khô đều dứt. Đó là Nibbãna khi lửa bị dập 
tắt vì không còn nhiên liệu. Trong khi đó, ở kiếp hiện tại 
không có phiền não (k¡/esa), không có sự say mê chẳng 
hạn như tham và sân không thê sanh. Tâm của vị ấy yên 
lặng và thản nhiên trong tự do hay giải thoát (yữnuffi). 

Dù không có tích lũy nghiệp mới, những nghiệp cũ vẫn 
còn. Những øì đã được thực hiện vẫn còn. Chúng vẫn sẵn 
sàng hoạt động chỉ cần có năm uẫn. Dù các nghiệp cũ 


72 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 
không có sức mạnh trợ sanh một kiếp sống mới, chúng vẫn 
có thê hành động để ủng hộ hay ngăn trở trong suốt kiếp 
sống hiện tại của bậc Ứng cúng (Araham). Thời gian 
không phải luôn là vàng ngay cả đối với Đức Phật. Vị ấy 
phải khổ do những ác hạnh đã làm ở nhiều đại kiếp trong 
quá khứ. Đó là nghiệp quả bắt thiện không thê tránh khỏi. 
Kế đến, có Añgulimaälã đã giết hàng trăm người, và thậm 
chí đã cố giết Đức Phật. Là một tu sĩ, ngài đạt được quả 
Ứng cúng (Araham) với tất cả các phiền não (kilesa) bị 
đoạn tận. Dù vị ấy đã giết rất nhiều, sự sát sanh 
(pãnätipZra) của vị ấy không có kết quả cho kiếp sau. Nếu 
không thì vị ấy sẽ ở địa ngục. Đạo Ứng cúng (Arahatfa 
magg4) rất mạnh mẽ, đã xoá bỏ bất cứ điều bất thiện nào 
mà vị ấy đã làm. Nhưng ở kiếp sống hiện tại, vị ấy không 
thể tránh khỏi quả của nghiệp xưa. Trên đường đi khất 
thực của mình, bát của vị ây bị vỡ, và y của vị ấy bị rách. 
Nhiều viên đá ném trúng vị ấy, là nguyên nhân của chảy 
máu và có lúc bị gãy xương. Vì mọi người vẫn còn sợ vị 
ấy, họ đóng cửa lại với vị ấy. 


Kamma - nghiệp vào lúc tử và tái tục 73 
Thê gian và quan điềm của bậc Ứng cúng (Arahanm¿) đôi 
với sự sông và sự chêt 


Xem xét trường hợp của Đại đức Sãriputta, một bậc Ứng 
cúng (Araham:). Bảy ngày trước, vị ấy tự mình kiểm tra 
sức khỏe và nhận ra rằng Ngài sẽ qua đời sau một tuần. 
Đối với bất kỳ người bình thường nào được bác sĩ thông 
báo, bạn bị ung thư giai đoạn cuối sau khi kiểm tra sức 
khỏe, vị ấy sẽ rất lo lăng. Đây là do sự tham luyễn vào 
thân. Ngay cả các tu sĩ trong thời của Đức Phật cũng không 
khác. 


Có một tu sĩ khổ rất nhiều vì bệnh. Vì vị ấy là một người 
tu thiền giỏi, sự quyến luyến và những danh phiền não 
khác không xuất hiện trong một thời gian dài. Điều này 
khiến vị ấy nghĩ rằng vị ấy là một bậc Ứng cúng (Araham), 
không có phiền não (k¿/esa). Nhưng vị ấy vẫn còn phiền 
não - chỉ có vị ấy không biết điều đó. Khi vị ấy không thích 
sống trong đau đớn nữa, vị ấy muốn tự sát. Đó là sân độc 
vi tế. Bạn thấy các cây bắt đầu từ rất nhỏ, sân độc cũng 
vậy. Vị ấy có vô minh về trạng thái danh pháp của chính 
mình. Đại đức Sãriputta đã cỗ găng can ngăn ông khỏi 
phạm vào giới tự sát. Nhưng ngay khi Ngài rời đi, tu sĩ bị 
bệnh đã cắt cô họng bằng dao cạo. 


Tâm con người rất buôn cười. Sau khi cắt cô họng, nỗi sợ 
hãi xuất hiện. Rồi vị ấy nhận ra: “Tôi phải chết”. Vào sát- 
na Ấy, VỊ ây nhận biết sự sợ hãi: “Ô, sợ hãi là sân (đosa). 
Rốt cuộc ta còn phiền não.” Trước đó, vị ấy nghĩ vị ấy 
không có tham luyến vào sự sống, bị tách rời về thân của 


74 Sayadaw Dr. Nandamdlabhivamsa 
vị ấy và mọi pháp. Như vậy, vị ấy nghĩ rằng vị ấy không 
có những danh phiền não. Là một người tu thiền giỏi, vỊ 
ấy nhận thấy điều đó khi nỗi sợ hãi sanh. Lập tức, vị ây 
quán nó như một đề mục thiền. Trong lúc làm như vậy, vị 
ấy trở thành một bậc Ứng cúng (Arahami). Ngay sau khi 
đạt được Đạo và Quả Ứng cúng (arahaffa-magsa và 
phala), vị ấy đã qua đời - một kết thúc có hậu cho một sự 
tự sát. 


Do vô minh, không biết về sân độc và sợ hãi, vị ây đã phạm 
vào tự sát. Nếu vị ấy nhận ra sớm hơn, thì “Ô, phiền não 
(kilesa) của tôi tạm thời bị ấn. Bên trong, chúng vẫn còn 
đó,” vị ấy sẽ không bao giờ tự sát. “Ta thoát khỏi những 
danh phiền não. Như vậy, ta có thê phạm vào tự sát.” Khả 
năng là vị ấy có thể có ý nghĩ này? Một quan niệm như 
vậy là không thích hợp. Nếu vị ấy muốn chết, đó là vì vị 
ấy ghét không muốn sống. Ghét là điều quan trọng. Không 
ai muốn chết. Sự chết không bao giờ được thích. Tuy 
nhiên, vị ây không thích hoàn cảnh hiện tại của mình, 
nghĩa là, điều đó quan trọng hơn với vị ấy. 


Điều này không đúng với Đại đức Sãriputta. Ngài không 
sầu, lo lắng, thực sự không có tham luyến dính mắc vào 
thân hay sự sống của mình. Ngài chỉ nghĩ về việc tiền hành 


44 Một bậc Ứng cúng (4za#an?) như vậy được gọi là jivita samasisi (jNita 
= mạng, sama = bằng và sisa = đầu). Trong cuộc đua ngựa, hai con 
ngựa đạt đến cột đích cùng một lúc. Ở đây, sự chết và sự đạt đến 
mục tiêu - không cùng nhau, chỉ lần lượt từng giây một. 


Kamma - nghiệp vào lúc tử và tái tục 75 
nghĩa vụ cuôi cùng của mình: đê giải thích Giáo pháp cho 
mẹ (người vẫn câu nguyện Phạm thiên Brahma)'°. 


Trước tiên, Đại đức Sãriputta thấy mạng sống là một vẫn 
đề lớn, rất nặng nề chỉ đề tiếp tục sống. Tuy nhiên, thái độ 
của Ngài không phải do trầm cảm: “Sự sống rất nặng nè, 
phiền toái. Nó giống như mang một ngọn núi trên đầu tôi.” 
Trong Theragatha, ngài đọc bài kệ này: “Tôi không có 
tham luyến vào sự sống. Tôi không muốn chết. Tôi không 
có sự mong mỏi sống hay chết. Ngài chỉ chờ ngày cuối 
cùng của Ngài. Ngày ấy sẽ là phần thưởng của Ngài, vì khi 
ấy: “Tôi sẽ thoát khỏi tất cả các loại khổ.” 


=..... 


* Ngài phải mất một tuần để bước đi về làng quê. Vào ngày thứ bảy, 
Ngài đến và ở trong căn phòng nơi Ngài sinh ra. Đêm muộn Ngài bị 
bệnh tiêu chảy. Gần sáng sớm ngày hôm sau, sau khi nghe Ngài nói 
chuyện, mẹ Ngài nhận ra Giáo pháp. Không lâu sau, Ngài qua đời. 


76 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 


X._ Đi Du Hành Với Thẻ Nghiệp (Kamưna) 


Nếu bạn xem xét bất kỳ người nào, bạn sẽ thấy rằng hoàn 
cảnh của anh ấy hay cô ấy không giống với người khác. 
Nó không chỉ là về nghề nghiệp; nó liên quan đến các hành 
động và tính khí làm cho mỗi người tách rời nhau. Làm 
sao nó như vậy? Một số cá nhân lẫy mạng sống của người 
khác; trong khi một số tránh làm như vậy. Một số trộm cắp 
hay lừa đảo tài sản những người khác. Thậm chí có những 
người không chạm vào đồ của người khác. Có những 
người có quan hệ tình dục trái phép. Tuy nhiên, những 
người khác thậm chí không cân nhắc ý nghĩ như vậy. Như 
vậy, không có hành vi khác nhau như vậy phải chăng? Bạn 
có thê dễ dàng thấy sự khác biệt về hành vi xung quanh 
bạn. 


Theo cùng một cách liên quan đến khẩu nghiệp, một số 
người bị mắc lừa ở lời nói trái ngược những người chỉ nói 
sự thật. Rồi có những người làm điều ác bằng cách dàn 
cảnh để một người chống lại người khác, trong khi một số 
người cô gắng giảng hòa hai bên. Một số người bị ngược 
đãi không giống như những người khác. Hay họ thích nói 
những điều vô nghĩa hay về những điều không lợi ích. 
Ngược lại, một số thì không. Như vậy, lời nói có liên quan, 
nó rõ ràng không có hai cá nhân giống nhau. 


Tiếp theo điều phải nghĩ đến là tính khí của một người. 
Một số người luôn bị khắc chế bởi tham cầu (abhÿ/hä) 
bằng cách thèm muốn tài sản của người khác. Ngoài ra, 
những người khác không hề bận tâm ngay cả nhìn vào tài 


Kamma - nghiệp vào lúc tử và tái tục 77 
sản của người khác, không dính vào việc thèm muốn nó. 
Rồi một số cá nhân mong muốn thấy những người khác bị 
tốn hại, trái lại với những người chỉ mong muốn về sự 
khỏe mạnh và hạnh phúc của họ. Có những người không 
tin vào nghiệp và quả của nghiệp chẳng khác gì người 
hành động. 


Do đó, có những người phạm vào những ác hạnh cũng như 
những người làm những thiện hạnh. Nhìn vào người hàng 
xóm, cộng đồng và chung quanh bạn đang ở. Bạn có tình 
cờ gặp những loại hành vi tương phản này chăng? Theo 
sau sự chết của những người này, có khả năng hai loại 
người này sẽ đạt đến sự sống tương tự hay chăng? Không, 
họ sẽ không. Điều này đưa ra để cho thấy rằng các điểm 
đến tương ứng của họ sẽ theo nghiệp (kamưna)!S. Do đó, 
một cõi hiện hữu là nơi nghiệp trợ cho sanh quả của nó. 
Dựa vào sự đa dạng của nghiệp, theo sau nó có đủ loại 
chúng sanh và các cõi hiện hữu của họ. Không thể chỉ có 
một cõi. Do những hành vi khác nhau của mọi người, 
không thể nào nơi đến của họ trong kiếp sau sẽ giống nhau. 
Nó giống như lên một chuyến tàu hỏa ở Yangon đề đi đến 
Mandalay. Trên đường đi, nó sẽ vượt qua một số trạm. 
Một số hành khách sẽ bước xuống tại các nhà ga này, mà 
không đi về hướng Mandalay. Theo cùng một cách, dựa 
vào tất cả các loại nghiệp đã thực hiện bởi mọi người, có 


% Yathã kammam gato. 


78 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 
nhiêu nơi đên khác nhau mà họ sẽ hướng đên vào cuôi kiêp 
sông. Nói chung, có năm nơi đên hay ngũ thú (ga. 


Nếu bạn thử nhìn vào thế gian, bạn thấy mọi người di 
chuyên quanh quấn, đi đến bất cứ nơi nảo họ định đi. Để 
tìm ra nơi họ muốn đi, bạn chỉ cần nhìn vào vé họ đang 
nắm giữ. Có hành khách trên xe lửa, xe buýt, xe hơi và 
máy bay. Nếu bạn đã kiểm tra vào lúc đến và đi của các 
sân bay lớn ở bất kỳ quốc gia nào, bạn sẽ thấy rằng thực 
tế có một máy bay hạ cánh hay rời đi ở khoảng mỗi phút. 
Như vậy, mọi người đang đến và đi ở khoảng mỗi phút. 
Tắt cả không có cùng nơi đến. Họ đang đi theo vé họ giữ. 
Một số người sẽ đến cõi người để bắt đầu kiếp sống nhân 
loại. Đã mua vé nghiệp của họ, họ sắp đi về hướng nơi mà 
nó cho quả của nó. Điều này đã không được Đức Phật dạy 
qua suy luận hay suy đoán. Vì lý do này, Ngài nói: “Pháp 
mà ta dạy không phải qua lời đồn từ những người khác, 
pháp ấy được chính ta nhìn thấy, do đó, ta đích thân biết 
đến điều đó.” Qua tuệ của Ngài với thiên nhãn 
(dibbacakkhu), Ngài có thê nhìn thấy cả thế gian: “Đúng, 
người nảy đang phạm ác hạnh.” Con đường vị ấy đang du 
hành: nơi nó kết thúc, Đức Phật có thể thấy. Trong các bài 





%Gati: TrÊ#: Ngũ thú: HhšÄ = địa ngục; #2: bàng sanh; 8R7#= ngạ 
quỷ; §#/8= nhân loại; Z= thiên (trời)./ Hoặc duggati #£Ê#= ác thú 
& sugati #2È§= thiện thú. Thú: (Thuật ngữ Phật giáo) Nơi chúng sinh 
đi đến trong vòng luân hồi. 

*8 Yatha kammũipaga ñãna. 





























Kamma - nghiệp vào lúc tử và tái tục 79 
thuyêt, Ngài đưa ra những điêu tương tự”? đề cho thây 
những nơi đên khác nhau của chúng sanh. 


Năm nơi đến (Ngũ thú) 


Có năm tuyến đường đưa đến những thói quen khác nhau. 
Một trong chúng kết thúc trong một hầm than đang cháy 
đỏ khống lồ. Do đó, Đức Phật có thê thấy: người đàn ông 
này đang đi trên con đường dẫn đến cái hố ngụt cháy này. 
Đi đến đó, ông ấy sẽ rơi vào. Đó là khi ông ấy bắt đầu khổ. 
Điều này nói rằng ông ấy là người sẽ đi đến địa ngục. Như 
vậy, bất cứ ai đang phạm vào những việc làm hay nghiệp 
bất thiện là đang hướng đến hồ than nóng đỏ theo con 
đường địa ngục (mraya gafi). 


“Vâng, người đàn ông đó đang đi trên con đường đó. Ở 
cuối con đường là một hồ phân rộng lớn và sâu thắm,” Đức 
Phật biết qua thiên nhãn thông (đ/bbacakkhu abhiñnña) của 
Ngài. Bằng cách thực hiện những hành động nào đó, người 
này cuối cùng rơi vào trong hồ phân này. Đây là loại người 
sẽ trở thành một bàng sanh. 


Tuyến đường kế tiếp kết thúc ở đâu? Nó kết thúc ở một 
đồng bằng hoang vắng với một vài cây gồm có bộ lá ít ỏi. 
Không có nơi nào để tìm bóng mát đang lúc nóng gắt. Đức 
Phật có thể nói từ loại hành động đã phạm rằng một người 
nào đó đang đi trên con đường này đi đến nơi này không 
có nơi trú ấn khỏi cái nóng như thiêu. Vùng khô khan và 
căn côi này là nơi của Ngạ quỷ (peza). Theo những gì Ngài 


* Như trong Majjhima pannäsa Pã|i của Majjhima Nikãya. 


80 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 
thấy, những aI đến đây phải cam chịu sự mệt nhọc, lao khô 
và điều kiện sống cùng khô. 

Còn như con đường kế tiếp: giả sử ai đó đang nhìn xuống 
từ đỉnh của một ngọn đồi. Vị ấy thấy một người đi dọc 
theo con đường dẫn đến một cái hồ được bao quanh bởi 
những cái cây lớn. Như vậy, người này cuối cùng sẽ đến 
trong một khu rừng có bóng râầm. Theo cùng cách, Đức 
Phật có thể nói do một hành động hay nghiệp riêng thì vị 
ấy sẽ đến nơi ở mát mẻ và dễ chịu này để lưu lại: đây là 
cõi nhân loại. 

Kế đến, một con đường khác kết thúc trong một lâu đài 
nguy nga với một mái nhà tháp, bên trong được trang bị 
đồ đạc tốt. Chỉ bằng việc thấy ai đó đi dọc theo con đường 
này, chúng ta biết răng cuối cùng vị ấy sẽ đến lâu đài xinh 
đẹp này. Như vậy, Đức Phật cũng biết qua những hành 
động của một người, tuyến đường nào vị ấy đã đi và kết 
thúc của nó. Trong trường hợp này, Ngài có thể thấy người 
này đã đến cõi trời (deva) sống yên bình và hạnh phúc 
trong lâu đài lớn này, không bị tai hại và nguy hiểm. 


Như vậy, Đức Phật đã dùng những điều tương tự này trong 
bài thuyết của Ngài về các cõi hiện hữu khác nhau đề chỉ 
ra cho chúng ta rằng theo nghiệp của chúng ta đã làm, 
chúng ta sẽ đến kiếp sông tương ứng. Bằng cách đi theo 
một tuyến đường riêng, nó sẽ dẫn chúng ta đến một nơi ở 
riêng. Như vậy, sắp tới khi biết về nghiệp, chúng ta sẽ hiểu 
các loại nghiệp khác nhau đã thực hiện và nơi chúng sẽ 
mang lại cho người thực hiện. 


Kamma - nghiệp vào lúc tử và tái tục 81 
Kết quả là sự đa dạng của chúng sanh lang thang qua 31 
cõi hiện hữu theo nghiệp của họ. Như vậy, nghiệp là gốc. 
Qua đó, tâm tái tục (paƒ/isandhi) bị trợ tạo, cho nên: ở cõi 
này hay cõi kia, chúng ta đi đến sự sống. Sau đó, nếu 
chúng ta không thể làm những việc thiện, thay vào đó làm 
bắt thiện, thì sẽ không có nhiều sự yên bình và ôn định 
trong vòng luân hồi. Như vậy, có một câu nói ở Miễn Điện: 
Tỏa sáng rực rỡ ở cõi Phạm thiên (Bralưma), và rồi lại ủn 
in ở tại máng ăn của con heo. Không thê tái tục làm một 
con heo ngay sau khi qua đời ở cõi Phạm thiên. Trong việc 
tu tập pháp chỉ tịnh (sưmmafha) của chư Phạm thiên, sức 
mạnh của pháp thiện (k„sai2) là rất lớn. Do đó, vào lúc tử, 
họ không thể trực tiếp tái tục làm bàng sanh. Họ có thê 
xuất hiện trong thế giới nhân loại hay các cõi trời. Chỉ ở 
kiếp sống thứ ba, họ mới có thể chịu số phận kiếp sống của 
một con heo. Cho đến bây giờ là vì họ chưa được miễn 
khổ cảnh (apãya). Tại sao điều này là như vậy, đó là vì họ 
vẫn chưa tự dọn cho trong sạch bên trong bản thân mình. 


Trước tiên, chúng ta phải dọn dẹp bên trong, nơi vẫn còn 
bần và trong tình trạng bừa bộn. Đây là việc chính. Vấn đề 
là việc của tham, sân, s1 (lo5ha, dosa, moha) và các phiền 
não (k/lesa) khác. Chừng nào mà chúng vẫn còn ngủ ngầm 
theo chúng ta, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục thực hiện nghiệp 
bất thiện (akusala kamma). Chừng nào chúng ta vẫn còn 
tiếp tục hành theo pháp bắt thiện, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục 
luân hồi trong 31 cõi. Nếu chúng ta tình cờ làm điều tốt, 
chúng ta sẽ đến một nơi tốt. Nếu chúng ta làm điều xấu, 
chúng ta sẽ đến một nơi xấu. Theo cách này, chúng ta trôi 


82 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 
dạt - lúc ngược dòng, lúc xuôi dòng - qua vòng luân hồi 
(samsara). Chúng ta đi lung tung trong hành trình của kiếp 
sông. 

Đây là lý do tại sao Đức Phật dạy các cõi hiện hữu dựa 
trên nghiệp (kamzna). Vì nghiệp là nền tảng, nên yếu tố 
quyết định dựa vào chính chúng ta. 


=—. =< 


Kamma - nghiệp vào lúc tử và tái tục 83 
“Như du khách, chúng ta đi qua suốt 
kiếp sống bắt đầu từ trong tử cung của 
người mẹ. Vào lúc này hay lúc khác, 
chúng ta sẽ phải xuống xe ở cuối cuộc 
hành trình. Mỗi người bám chặt vào 
vé của nghiệp, chúng ta sắp về điển 
đến là nơi tương ứng riêng của mình. ” 





Trong “Kamma — Nghiệp vào lúc tử 
và tái tục” Sayawaw Dr. Nanda-mälabhivamsa giải 
thích quá trình mà nghiệp đưa chúng ta đi ngay trước 
khi tử để gieo hạt giống của nó cho kiếp sau. 


Song song, Sayadaw làm sáng tỏ một số quan niệm sai 
lầm phổ biến về linh hồn hay hồn ma, một kiếp sống 
tạm trước khi tái tục, tái sinh, đầu thai, v.v... Hỏi “Ai 
là người chuyển từ kiếp này sang kiếp khác?” và “Ai 
tạo nghiệp và ai nhận quả của nghiệp? Ngài bác bỏ 
quan niệm về một thực thể hay linh hồn thường hằng. 
Các vấn đề như nhân bản và hiệu quả của việc cầu 
nguyện để dừng lại nghiệp cũng được nêu ra. 


“=—.=. 


84 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 


Chia Phước 


ldaụ me puÑñẴfñfam ãsavakkhaya`vahaụ hoíu. 

lIdam me puñfñata nibbãnassa paccayo hoíu. 
IMMama puññabhãgam sabbasaffanain Đhãjemi; 

Te sabbe me samaa puññabhagamụ labhantu. 


“=—._. 


Hoàn thành tại Châu Đốc - An Giang 
Ngày 15 tháng 4 (trước), năm Canh Tý 
Đúng ngày 24 tháng 5 năm 2020 

Phật lịch 2564 - Dương lịch 2020 


